BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 



NANG CAO 


<jD 


NHÀ XUÂT BÁN GIÁO DỤC 


















BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


ĐOÀN QUỲNH (Tổng chủ biên) - VÃN NHƯCUƠNG (Chủ bien) 
PHẠM KHẮC ẸAN - LÊ HUY HÙNG - TẠ MÂN 



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 







NHỮNG ĐIỀU HỌC SINH CẦN CHÚ Ỷ KHI sử DỤNG SÁCH GIÁO KHOA 

1. Khi nghe thầy cô giáo giảng bài, luôn luôn có SGK trước mặt. Tuy nhiên 
không viết, vẽ thêm vào SGK để năm sau các bạn khác có thể dùng được. 

2. Về trình bày, sách giáo khoa có hai mảng : mảng chính và mảng phụ. 

Mảng chính gồm các định nghĩa, định lí, tính chất,... và thường được đóng 
khung hoặc có đường viền ở mép trái. Mảng này được in lùi vào trong. 

3. Khi gặp Câu hỏi [?] , cần phải suy nghĩ, trả lời nhanh và đúng. 

4. Khi gặp Hoạt dộng phải dùng bút và giấy nháp để thực hiện những 
yêu cầu mà hoạt động đòi hỏi. 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


720-2007/CXB/670-1571/GD 


Mã số: NH202M8 








Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường gặp 
những vật thể có hình dạng là khối đa diện. Trong 
chương này, ta sẽ làm quen với các khối đa diện 
như khối lăng trụ, khối chóp,... và các khối đa diện 
đều. Học sinh cẩn nhớ công thức tính thể tích khối 
chóp, khối lăng trụ, từ đó biết cách tính thể tích cùa 
các khối phức tạp hơn. 


3 







KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN 


1. Khối đa diện. Khối chóp, khối lăng trụ 


Các em hãy quan sát các hình sau đây (hình la, lb, lc, ld, le). 





" T -À* * ^ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


* 

s 

s 

y 



Hình 1 

Mỗi hình trên đều có hai đặc điểm : 


a) Gồm một số hữu hạn đa giác phảng (ở đây "đa giác phẳng" được hiểu là 
bao gồm cả các điểm trong của nó); 

b) Phân chia không gian thành hai phần : phần hên trong và phần hên ngoài 
của hình đó. (Nếu ta chế tạo mỗi hình bằng chất nhựa trong suốt thì ta có 
thể bom vào phần bên trong của nó một chất khí có màu, và khi đó phần 
bên trong đã được "tô màu", còn phần bên ngoài thì không). 


Giả sử .5^ là hình có hai đặc điểm nói trên. Khi đó, mỗi điểm thuộc phần 
'bên trong của nó được gọi là điểm nằm trong ,yc. 


4 










































Hình cùng với các điểm nằm trong được gọi là khôi đa 
diện giới hạn bởi hình 


Mỗi đa giác của hình được gọi là một mặt của khối đa diện. Các đỉnh, 
các cạnh của mỗi mặt còn gọi là đỉnh , cạnh của khối đa diện. Các điểm 
nằm trong hình .^còn gọi là điểm trong của khối đa diện. 

Khối đa diện được gọi là khối chóp, khối chóp cụt nếu nó được giới hạn 
bởi một hình chóp, hình chóp cụt (h.la, lb). Như vậy, ta có thể nói vể khối 
chóp n- giác, khối chóp cụt M-giác, khối chóp đểu, khối tứ diện,.... 

Tương tự, khối đa diện được gọi là khối lăng trụ nếu nó được giới hạn bởi 
một hình lăng trụ (h.lc). Ta cũng có thể nói về khối hộp, khối hộp chữ 
nhật, khối lập phương,... 

Ngoài các khối kể trên, chúng ta còn gặp các khối đa diện phức tạp hơn 
như ở các hình ld, le. 


?1 


Hình hộp chữ nhật có 6 mặt là hình chữ 
nhật ( h.2a ). Nếu ta bỏ đi hình chữ nhật 
ABCD thì ta được một hình gồm 5 hình 
chữ nhật còn lại (h.2b). 


Tại sao không thể nói rằng cố khối đa 
diện giới hạn bởi hình ĩtT' ? 


A D 



a) b) 

Hình 2 


Từ đó ta cần chú ý rằng : Khối đa diện được giới hạn bởi một hình gồm Cấc 
đa giác phẳng, nhưng không phải bất kì hình nào gồm các đa giác phang 
cũng giới hạn ra một khối đa diện. 

Từ đây trở đi, ta chỉ xét các khối đa diện giới hạn bởi hình gồm một số 
hữu hạn đa giác phẳng thoả mãn hai điều kiện : 

ỉ) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, 
hoặc cổ một cạnh chung. 

2) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác. 


I Hình ve gồm các đa giác đó được gọi là một hình đa diện, 
hoặc đơn giản là đa diện. 


4 1 

Hãy kiểm tra rằng các hình la, 1b, 1c, 1d, le đều thoả mãn các điều kiện 1) và 2) 
trên đây. Hình 2b không thoả mãn điều kiện nào trong hai điều kiện đó ? 


5 














2. Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 
Ví dụ 1 

Cho khối chóp tứ giác S.ABCD (h.3). Ta hãy 
xét hai khối chóp tam giác S.ABC và S.ACD. 

Dễ thấy rằng : 

1) Hai khối chóp đó không có điểm trong 
chung, nghĩa là điểm trong của khối chóp này 
không phải là điểm trong của khối chóp kia. 

2) Hợp của hai khối chóp S.ABC và S.ACD 
chính là khôi chóp S.ABCD. 

Trong trường hợp đó ta nói rằng : Khối đa diện S.ABCD được phân chia 
thành hai khối đa diện S.ABC và S.ACD. Ta cũng còn nói : Hai khối đa 
diện S.ABC và S.ACD được ghép lại thành khối đa diện S.ABCD. 



c 

Hình 3 


?2 


Có thể phản chia khối chóp hất kì thành những khối tứ diện hay không ? 


Ằ 2 (h ' 4) 

^ 1) Cắt khối lăng trụ ABC.ABC' bởi mặt phảng 
(ABC). Khi đó khối lăng trụ được phân chia 
thành những khối đa diện nào ? 


2) Hãy phân chia khối lăng trụ ABC.ABC' thành 
ba khối tứ diện. 


Một cách tổng quát, dễ thấy rằng mọi khối 
chóp và khối lăng trụ luôn có thể phân chia 
được thành những khối tứ diện (bằng nhiều 
cách khác nhau). Thực ra điểu đó cũng 
đúng cho khối đa diện bất kì. 



Hình 4 


Ví dụ 2 

Hình 5 cho ta thấy hai miếng gổ (xem như hai khối đa diện) được chế tạo 
sao cho chúng có thể ghép vừa khít với nhau để tạo thành một khối lập 
phương. Để tháo rời hai miếng gỗ ở hình lập phương, cần phải cố định một 
miếng và tịnh tiến miếng kia theo một vectơ có phương hoàn toàn xác định. 


6 
















Hình 5 



Vui một chút ! 


Khối lập phương ở hình 6 được tạo thành từ 
hai miếng gỗ được ghép khít vào nhau, 
miếng trên và miếng dưới. (Ta không nhìn thấy 
hai mặt bên phía sau, nhưng chúng cũng hoàn 
toàn giống như hai mặt trông thấy). 

Em hãy chỉ ra cách chế tạo khối lập phương 
như vậy. 

Hình 6 


Câu hỏi và bài tộp 

1. Chứng minh rằng nếu khối đa diộn có các mặt là tam giác thì số mặt phải là 
số chẵn. Hãy chỉ ra những khối đa diện như thế với số mặt bằng 4, 6, 8, 10. 

2. Chứng minh rằng nếu khối đa diên có mỗi đỉnh là đỉnh chung của ba cạnh 
thì số đỉnh phải là số chẵn. 

3. Chứng minh rằng nếu khối đa diện có các mặt là tam giác và mỗi đỉnh là 
đỉnh chung của ba cạnh thì đó là khối tứ diện. 

4. Hãy phân chia một khối hộp thành năm khối tứ diện. 

5. Hãy phân chia một khối tứ diện thành bốn khối tứ diện bởi hai mặt phẳng. 



7 



































PHÉP ĐỐI XỨNG QUA MẶT PHĂNG 
VÀ Sự BẰNG NHAU CỦẢ CÁC 
KHỐI ĐA DIỆN 


Phép biến hình trong không gian được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng : 

Phép hiến hình F trong không gian là một quy tắc đê với mỗi 
điểm M (trong không gian), xác định được một điểm M' duy 
nhất gọi là ảnh của điểm M qua phép biến hình F.Ta còn nói 
F biến điểm M thành điểm M' và kí hiệu M' — F(M). 

Qua phép biến hình F, mỗi hình ,va được biến thành hình >VF' gồm 
tất cả các ảnh của các điểm thuộc hình 'Vf. 

Sau đây ta xét phép đối xứng qua mặt phẳng, đó là một phép biến hình thường gặp. 


1. Phép đối xứng qua mặt phẳng 


ĐỊNH NGHĨA 1 (h.7) 

Phép đối xứng qua mặt phẳng 

(P) là phép biến hình biến mỗi 
điểm thuộc (P) thành chính nó 
và biến mỗi điểm M không thuộc 
(P) thành điểm M' sao cho (P) là 
mặt phẳng trung trực của MM\ 


M 



M’ 

Hình 7 


ĐỊNH LÍ (h.8) 

/^Nếu phep đoi xứng qua mp(P)\ 
biến hai điểm M, N lần lượt thành 
hai điểm M\ N’ thì MTV' = MN. 
(Như vậy có thể nói : phép đối 
xứng qua mặt phẳng là phép 
biến hình bảo toàn khoảng cách 
\^giữa hai điểm bất- kì). 


N 



8 





















Ấ 1 (để chứng minh định 10 

Nếu M, N nằm trên ( p) thì M' trùng M và N' trùng N nên MTV' = MN. 

Nếu có ít nhất một trong hai điểm M, N không nằm trên (P) thì có mp(0 đi qua các 
điểm M, N, M', N'. Hãy dùng kiến thức hình học phẳng để chứng minh MTV' = MN. 

Khi đứng trước một tấm gương phẳng, mỗi người sẽ nhìn thấy hình của 
mình ở “phía sau” tấm gương đó (h.9). Phép đối xứng qua mặt phẳng của 
tấm gương đã “biến” mỗi người thành hình của họ. 



Hình 9. Ảnh chụp một em bé trước gương 


Hình 10 là ảnh của Tháp Rùa đang 
soi bóng trên mặt nước Hồ Gươm 
(Hà Nội). Mặt hồ xem như là một 
phần của mặt phẳng, phép đối xứng 
qua mặt phẳng đó biến Tháp Rùa 
thành cái bóng của nó. 



Hình 10. Ảnh chụp Tháp Rùa và bóng của nó 

9 






2. Mặt phẳng đốỉ xứng của một hình 


ĐỊNH NGHĨA 2 

I Nếu phép đối xứng qua mặt phẳng (P) biến hình ,yf thành 
chính nó thì (P) gọi là mặt phảng đối xứng của hình 


Một sô ví dụ 
Ví dụ 1 

Mọi mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu đều là 
mặt phảng đối xứng của mặt cầu (h.ll). 

Ví dụ 2 

Cho tứ diện đêu ABCD (h.12 ). Gọi M là trung 
điểm của cạnh CD thì phép đôi xứng qua 
mp(ABM ) biến A thành A, B thành B, c thành 
D, D thành c. Như vậy, phép đối xứng đó biến 
tứ diện ABCD thành chính nó, suy ra mặt 
phang ( ABM ) là mặt phẳng đối xứng của tứ 
diện ABCD. 

Hình tứ diện đều ABCD có sáu mặt phẳng đối 
xứng. Đó là các mặt phẳng đi qua một cạnh và 
trung điểm của cạnh đối diện. 

Ví dụ 3 

Xét hình lập phương ABCD.A'B'C'D' ( h.13 ). 

Nếu (P) là mặt phẳng trung trực của cạnh AB 
thì nó cũng là mặt phảng trung trực của các 
cạnh CD, A'B' và C'D', bởi vậy nó là mặt 
phẳng đối xứng của hình lập phương. Tương 
tự, các mặt phẳng trung trực của các cạnh AD, 
và AA' cũng lù các mặt phẳng đối xứng của 
hình lập phương. 

Gọi ( Q) là mặt phẳng đi qua hai cạnh đối diện 
AB và C' D' thì ( Q ) là mặt phẳng đối xứng 
của hình lập phương vì phép đối xứng qua ( Q ) 
biến mỗi điểm A, B, C', D’ thành chính nó và 
biến A’ thành D, D thành A‘, c thành B’ và B’ 
thành c. 



A 



Hình 12 



Hình 13 


10 





















21 


Như vậy hình lập phương có hao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 

3. Hình bát diện đều và mặt phẳng đối xứng của nó 

Hình 14 là một hình đa diện có 8 mặt là 
những tam giác đều : EAB, EBC , ECD, EDA, y 
FAB, FBC,FCD và FDA, có 6 đỉnh A, B, c, A ^ 

D, E, F, mỗi đỉnh là đỉnh chung cho bốn tam 
giác đểu. Hình đó gọi là hình bát diện đều 
(hay hình tám mặt đều) và được kí hiệu là 
ABCDEF. 

Tính chất 

/ - - “ > 
Bốn đỉnh A, B, c, D nằm trên một mặt phảng và đó là một 

mặt phẳng đối xứng của hình bát diện đều ABCDEF. 

'---:_ 

Chứng minh 

Vì mỗi điểm A, B, c, D cách đếu hai điểm E và F nên chúng nằm trên mặt 
phẳng trung trực của đoạn thẳng EF. Phép đối xứng qua mặt phảng đó biến 
mỗi điểm A, B, c, D thành chính nó và biến điểm E thành F, F thành E nên 
mp (ABCD) là mặt phẳng đối xứng của bát diên đều ABCDEF. ■ 

' * Tìm thêm các mặt phảng đối xứng khác của hình bát diện đều. 

4. Phép dời hình và sự bằng nhau của các hình 

Phép dời hình trong không gian được định nghĩa tương tự như trong mặt phẳng. 

a) Định nghĩa phép dời hình 

Một phép biên hình F trong không gian được gọi là phép dời 
hình nếu nó bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì (có 
nghĩa là nếu biến hai điểm bất kì M, N lần lượt thành hai 
điểm M', N’ thì M'N' = MN). 

Từ định nghĩa đó, ta suy ra phép dời hình biến đường thẳng thành đường 
thẳng, mặt phẳng thành mặt phảng,.... 



11 









Hiển nhiên phép đối xứng qua mặt phẳng là một phép dời hình. Phép đồng 
nhất (biến mỗi điểm thành chính nó) là một phép dời hình. 

Rõ ràng nếu ta thực hiện liên tiếp các phép dời hình thì ta cũng có kết quả 
là phép dời hình. Nói cách khác : Hợp thành của các phép dời hình là phép 
dời hình. 

b) Một sô ví dụ về phép dời hình 

Ngoài phép đối xứng qua mặt phẳng, ta thường gặp một số phép dời hình sau đây : 

• Phép tịnh tiến : Phép tịnh tiến theo vectơ V là phép biến hình biến mỗi 
điểm M thành điểm M' sao cho MM ' = V. 

• Phép đối xứng qua đường thẳng (còn gọi là phép đối xứng trục ) : Cho 
đường thẳng d, phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến 
mỗi điểm thuộc d thành chính nó và biến mỗi điểm M không thuộc d thành 
điểm M' sao cho d là đường trung trực của đoạn thẳng MM'. 

• Phép đối xứng qua một điểm (còn gọi là phép đối xứng tâm) : Cho điểm 
o, phép đối xứng qua điểm o là phép biến hình biến mỗi điểm M thành 

điểm M' sao òho OM + OM' = 0 . 

c) Định nghĩa hai hình bằng nhau 


Hai hình và Cf( J ' gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình 
biến hình này thành hình kia. 


?2 


Hai mặt cầu có bán kính bằng nhau thì có bằng nhau hay không ? Vì sao ? 


Ví dụ 4. Cho hình chóp đều S.ABC. Gọi A\ B ', C' lần lượt là trung điểm 
của cạnh BC, CA và AB. Khi đó hai tứ diện SABA' và SBCB' bằng nhau. 


Giải (h.15) 

Thật vậy, phép đối xứng qua mp(S'A4') biến 
các điểm s, A,B,A' lần lượt thành các điểm 
s, A,C,A' và phép đối xứng qua mp(5CC0 
biến các điểm S,A,C,A' thành các điểm s, 
B, c, B'. Như vậy, qụa hai phép đối xứng 
trên, bốn đỉnh S,A,B,A' của tứ diện SABA' 
biến thành bốn đỉnh s, B, c, B' của tứ 
diện SBCB' nên theo định nghĩa, hai tứ 
diện đó bằng nhau. ■ 


s 



Hình 15 


12 














V, 


d) Định lí 

c -——- --7--—77 ~7\ 

Hai hình tứ diện ABCD và A'B'C'D' hằng nhau nếu chúng có 

các cạnh tương ứng bằng nhau, nghĩa là AB = A'B', BC = B'C', 

CD = C'D, DA = D'A', AC = A'C', BD - B'D'. 

\ _____ ' 


Chứng minh. Ta xét các trường hợp sau 

Trường hợp 1 (h.16). Hai hình tứ diện đó 
có ha cặp đỉnh tương ứng trùng nhau, 
chẳng hạn A trùng A',B trùng B',c trùng 
C', con D khác D' 

Khi đó, mỗi điểm A, B, c cách đều hai 
điểm D và D' nên mp {ABC) là mặt 
phẳng trung trực của đoạn thẳng DD', 
suy ra phép đối xứng qua mp(A5C) 
biến các đỉnh A, B, c, D lần luợt thành 
các đỉnh A\ B\ C', D\ Vậy hai tứ diện 
ABCD và A'B'C'D' bằng nhau. 

Trường hợp 2 (h.17). Hai hình tứ diện 
đó có hai cặp đỉnh tương ứng trùng 
nhau, chẳng hạn A trùng A',B trùng B'. 

Khi đó gọi ( p ) là mặt phẳng trung trực 
của đoạn thẳng CC' thì ( p ) đi qua A và 
B (vì A và B cùng cách đều hai điểm c 
và CO-Vậy phép đối xứng qua mp(P) sẽ 
biến các điểm A, B, c, D lần lượt thành 
các điểm A', B', C', Dị và do đó tứ diện 



A A' 



ABCD bằng tứ diện A’B’C'D ,. 


Vì hai tứ diện A'B'C'D , và A'B'C'D' có các cạnh tương ứng bằng nhau và 
có ba đỉnh tương ứng trùng nhau nên theo trường hợp 1, chúng bằng nhau. 

Trường hợp 3. Hai hình tứ diện đó có một cặp đỉnh tương ứng trùng nhau, 
chẳng hạn A trùng A 

Khi đó, gọi ( Q) là mặt phảng trung trực của BB' thì ( Q ) đi qua A (vì A cách 
đều B và B'). Vậy phép đối xứng qua ( Q ) biến các điểm A, B, c, D lần luợt 
thành các điểm A', B', c ị, Dị và do đó, hai tứ diện ABCD và A'B'C |£>ị 


13 








bằng nhau. Nhưng hai tứ diện A'B'C ị D i và A'B'C'D' có các cạnh tương ứng 
bằng nhau và có hai cặp đỉnh tương ứng trùng nhau nên theo trường hợp 2, 
chúng bằng nhau. 

Trường hợp 4. Hai hình tứ diện đó không có cặp đỉnh tương ứng nào trụng nhau. 
Khi đó, gọi (/?) là mặt phăng trung trực của AA\ phép đối xứng qua (/?) 
biến các điểm A, B, c, D lần lượt thành các điểm A\ B x , Cị, D x nên tứ 

diện ABCD bằng tứ diện A'B X C X D X ; mà hai tứ diện AB x C x D x vầi A'B'C'D’ 
có các cạnh tương ứng bằng nhau và một cặp đỉnh tương ứng trùng nhau, 
do đó chúng bằng nhau theo trường hợp 3. ■ 


HỆ QUẢ 1 

( - -—— > 

Hai tứ diện đều có cạnh bằng nhau thì bằng nhau. 

__ J 

HỆ QUẢ 2 

-- — - — - - 

Hai hình lập phương có cạnh bằng nhau thì bằng nhau. 


Chứng minh (h. 18) 

Giả sử ABCD.A'B'C'D' và 
MNPQ.M'N'P 'Q ' là hai hình lập 
phương có cạnh đều bằng a. Hai 
tứ diện ABDA’ và MNQM' có các 
cạnh tương ứng bằng nhau nên 
bằng nhau, tức là có phép dời 
hình F biến các điểm A, B, Đ, A' 
lần lượt thành M, N, Q, M'. Vì F 
là phép dời hình nên F biến hình 
vuông thành hình vuông, do đó F 
biến điểm c thành điểm p, biến 
điểm B' thành N', biến điểm D' 
thành Q' và biến điểm C' thành 
điểm P'. Như vậy, hai hình lập 
phương đã cho bằng nhau. ■ 


N M 



14 












Câu hỏi và bài tộp 


6. Gọi Đ là phép đối xứng qua mặt phẳng ( p ) và a là một đường thẳng nào 
đó. Giả sử Đ biến đường thẳng a thành đường thẳng a'. Trong trường hợp 
nào thì: 

a) a trùng với a '; 

b) a song song với a '; 

c) a cắt ơ '; 

d) a và a' chéo nhau ? 

7. Tìm các mặt phẳng đối xứng của các hình sau đây : 

a) Hình chóp tứ giác đểu. 

b) Hình chóp cụt tam giác đều. 

c) Hình hộp chữ nhật mà không có mặt nào là hình vuông. 

8. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng : 

a) Các hình chóp A.A'B'C’D' và C.ABCD bằng nhau. 

b) Các hình lăng trụ ABC.A'B'C' và AA'D'.BB'C' bằng nhau. 

9. Chứng minh rằng các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm là những 
phép dời hình. 

10. Chứng minh rằng : 

a) Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng song song (P) và 
(Q) là một phép tịnh tiến. 

b) Hợp thành của hai phép đối xứng qua hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông 
góc với nhau là một phép đối xứng qua đường thẳng. 


i 


15 






PHÉP VỊ Tự VÀ Sự ĐỒNG DẠNG 

# . • • 

CỦA CÁC KHỐI ĐA DIÊN. 

CÁC KHỐI ĐA DIỆN ĐỂU_ 


1. Phép vị tự trong không gian 

ĐỊNH NGHĨA 1 

Cho sô k không đổi khác 0 và một điểm o cô định. Phép biến 
hình trong không gian biến mỗi điểm M thành điểm M' sao 

cho OM'-kOM gọi là phép vị tự. Điểm o gọi là tăm vị tự, 
số k gọi là tỉ số vị tự. 

Như vậy, phép vị tự trong không gian được định nghĩa hoàn toàn tương tự 
như trong mặt phảng. Các tính chất sau đây của phép vị tự đều có thê 
chứng minh tương tự như trong mặt phẳng. 

Các tính chất cơ bản của phép vị tự 

^ 7. Nếu phép vị tự tỉ ~so~k ~bĩen ~hãi điểm M, N ~thanh hai điem 


M\ N’ thì M'N' = kMN, và do đó M’N’= |/:| MN. 

2. Phép vị tự biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng 



Từ đó suy ra phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng, mặt phăng 


thành mặt phẳng. 

Ví dụ 1 

Cho hình tứ diện ABCD. Gọi A’, B’, 

C', D’ lần luợt là trọng tâm của các 
tam giác BCD, ACD, ABD, ABC. 
Chứng minh rằng có phép vị tự biến 
các đỉnh của tứ diện ABCD thành các > 
đỉnh của tứ diện A'B'C’D'. 

Giải (h.19) 

Gọi G là trọng tâm của tứ diện ABCD. 

Khi đó ta biết rằng : 



c 


A 


Hình 19 


D 


16 




















ƠA' = -ịơA, GB' = -ịũB, 

3 3 

GC' = -ịỡc, GD' = - ịũD. 

3 3 

Bởi vậy, phép vị tự V tâm G, tỉ số k = - — biến các điểm A, B, c, D lần 

lượt thành các điểm A', £', C', D'. ■ 

Từ các tính chất của phép vị tự, ta suy ra V cũng biến tứ diện ABCD thành 
tứ diện A B'CƠ. 

|?l| Trong trường hợp nào thì phép vị tự là một phép dời hình ? 

2. Hai hình đồng dạng 

ĐỊNH NGHĨA 2 

Hình .yểđược gọi là đồng dạng với hình dC’ nếu có một phép 
vị tự hiến hình ĩf€ thành hình mà hình ’y(\ bằng hình M . 

Ví dụ 2. Chứng minh rằng hai hình tứ diện đêu bất kì luôn luôn đồng dạng 
với nhau. 

Chứng minh (h.20) 

Giả sử ABCD là tứ diện đều có 
cạnh bằng a và A'B'C'D' là tứ diện 
đều có cạnh bằng a'. Ta xét phép vị 
tự V có tâm o tùy ý và có tỉ số 

k = —. Khi đó dễ thấy tứ diện đều 
a 

ABCD biến thành tứ diện đều 
A X B X C X D X có cạnh bằng a'. Vậy tứ 
diện A X B X C X D X bằng tứ diện 
A'B'C'D'. Theo định nghĩa, tứ diện 
ABCD đồng dạng với tứ diện 
A'B'C'D'. ■ 




Hình 20 


2. HINHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


17 





Ví dụ 3. Chứng minh rằng hai hình lập phương hất kì đều đồng dạng. 
Chứng minh tương tự như ở Ví dụ 2. 

3. Khối đa diện đểu và sự đồng dạng của các khối đa diện đều 

Trước hết ta nói về khối đa diện lồi , một khái niệm tương tự như khái niệm 
đa giác lồi trong hình học phẳng. 

Một khối đa diện được gọi là khối đa diện lồi nếu với bất kì hai điểm A và B 
nào của nó thì mọi điểm của đoạn thẳng AB cũng thuộc khối đó. 

Các khối đa diện trên hình 21 không phải là những khối đa diện lồi. 



Hình 21 

\n\ Tại sao các khối đa diện trên hình 21 không phải là những khối đa diện lồi ? 

Chúng ta đã biết thế nào là đa giác đều. Bây giờ ta sẽ định nghĩa thế nào là 
khối đa diện đểu. 

ĐỊNH NGHlA 3 

Khối đa diện đều là một khối đa diện lồi có hai tính chất sau đây: 
á) Các mặt những đa giác đều và có cùng số cạnh ; 
b ) Mỗi đỉnh là đỉnh chung của cùng một số cạnh. 

Khối đa diên đều mà mỗi mặt là đa giác đều n cạnh và mỗi đỉnh là đỉnh 
chung của p cạnh được gọi là khối đa diện đều loại { n,p }. 

[?3l Khối tứ diện đều, khối bát diện đều và khối lập phương là những khối đa diện 
đều thuộc loại gì ? 

Ngoài khối tứ diện đểu, khối lập phương và khối bát diện đều, hình 22 dưới 
đây cho ta thấy thêm hai loạị nữa của khối đa diện đều. 


18 


2. HINHHỌC12-NC-IN THỬ-B 


















Khối hai mươi mặt đều Khối mười hai mặt đều 
cthuộc loại {3 , 5}) (thuộc loại Ị5, 3}) 


Hình 22 


Người ta chứng minh được rằng chỉ có năm loại khối đa diện đều (xem bài 
đọc thêm Định lí ơ-le và khối đa diện đều) và hai khối đa diện đều cùng 
loại thì đồng dạng với nhau. 



Em hãy làm thử Ị 


Chúng ta có thể làm mô hình của năm loại khối đa diện đều bằng nguyên vật liệu 
là bìa cứng và hồ dán. 

Hãy cắt bìa cứng theo mẫu dưới đây (h.23) và dán lại thành các khối đa diện đều. 






Hình 23 


19 










































Câu hỏi và bài tộp 

11. Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng a thành một đường 
thẳng a' song song hoặc trùng với a, biến mỗi mặt phẳng (a) thành một 
mặt phẳng (á) song song hoặc trùng với (à). 

12. Cho một khối tứ diện đều, hãy chứng minh rằng : 

a) Các trọng tâm của các mặt của nó là các đỉnh của một khối tứ diện đều. 

b) Các trung điểm của các cạnh của nó là các đỉnh của một khối tám mặt đều. 

13. Hai đỉnh của một khối tám mặt đều được gọi là hai đỉnh đối diện nếụ chúng 
không cùng thuộc một cạnh của khối đó. Đoạn thẳng nối hai đỉnh đối diện gọi 
là đường chéo của khối tám mặt đều. Chứng minh rằng trong khối tám mặt 
đều : 

a) Ba đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. 

b) Ba đường chéo đôi một vuông góc với nhau. 

c) Ba đường chéo bằng nhau. 

14. Chứng minh rằng : 

a) Tâm các mặt của một khối lập phương là các đỉnh của một khối tám mặt đều. 

b) Tâm các mặt của một khối tám mặt đều là các đỉnh của một khối lập phương. 


Bài đọc Hiêm 

DĨNH Ú O-LE VẢ KHÓI DA DI ỆN ĐỂU 

1. Đặc số ơ-le của khối da diện 

Đối với mỗi khối đa diện M , ta kí hiệu Đ là số đỉnh, c là số cạnh, M là số mặt của 
và khi đó, số X = Đ -C + M được gọi là đặc số ơ-le (còn gọi tắt là đặc sổ) của 
khối đa diện . (Chữ Hy Lạp X đọc là "khi"). 

Các hình vẽ sau đây cho ta một số khối đa diện cùng với các đặc số của nó : 



20 












Đ = 12, c = 18, A/ = 8 ; X = 2 




Đ = 24, c = 48, M = 24 ; X = 0 


Đ = 16, c = 28, M = 14 ; X = 2 


Hình 24 

Như vậy, các khối đa diện có thể có các đặc số khác nhau. Tuy nhiên, nhà toán 
học Thụy Sĩ ơ-le (Euler L.) đã chứng minh định lí mang tên ông sau đây : 

Định lí ơ-le. Mọi khối đa diện lồi đều có đặc số bằng 2. 

Ta có thể kiểm nghiệm định lí đó cho các khối đa diện đều (đó là những khối đa 
diện lồi). Chú ý rằng trên hình 24 có những khối đa diện không lồi nhưng vẫn có 
đặc số bằng 2. 

2. Chứng minh định lí về năm loại khối đa diện đểu 

Dùng định lí ơ-le, ta có thể chứng minh rằng chỉ có năm loại khối đa diện đều. 

Nhắc lại : Khối đa diện đều loại {n ; p} là khối đa diện lồi có mặt là các /7-giác đều 
và mỗi đỉnh là đỉnh chung của p cạnh. 

Định lí. Chỉ có năm loại khối đa diện đều, đó là các loại: {3 ; 3}. {4 ; 3}, {3 ; 4}, 
{5 ; 3}, {3 ; 5}. 

Chứng minh. Giả sử khối đa diện đều loại {n ; p} có Đ đỉnh, c cạnh và M mặt. 

Vì mỗi mặt có n cạnh nên M mặt sẽ có nM cạnh, nhưng mỗi cạnh lại chung cho 
hai mặt nên 2C = nM. Vì mỗi đỉnh là đỉnh chung cho p cạnh nên Đ đỉnh sẽ có pĐ 
cạnh, nhưng mỗi cạnh lại đi qua hai đỉnh nên 2c = pĐ. Vậy ta có 

pĐ = 2C = nM. 


21 

































Từ đó suy ra 


Đ _ c M Đ-C + M (Đ-C + M)2pn 

1~ 1 ~ 1* 1-1 + 1* 2n + 2p-np 
p 2 n p 2 n 

Theo định lí ơ-le, tacóĐ-C + M = 2 nên 


Vậy : 


Đ C A4 4pn 

1 ~ _1 1 - 2n + 2p-np 

p 2 n 

B= _ i g_ ;C= _Ja’ __ ;M- --iẹ - ,(•) 

2n + 2p- np 2n + 2p- np 2n + 2p- np 


Vì các sô' Đ, c, M, n, p đều là những số nguyên dương nên 
2n + 2p - np > 0 hay (n - 2)(p - 2 ) < 4. 

Chú ý rằng n > 3 ; p > 3 nên /1 - 2 và p - 2 là hai số nguyên dương ; ngoài ra tích 
số của chúng bé hơn 4. Vậy chỉ có thể xảy ra các trường hợp sau : 

1) n-2 = 1,p-2 = 1 hay n = p = 3, ta có khối đa diện đều loại {3 ; 3}. Khi đó, 
từ (*) ta suy ra Đ = 4, c = 6, M = 4. Đó chính là khối tứ diện đều. 

2) n-2 = 2, p-2 = 1 hay n = 4, p = 3, ta có khối đa diện đều loại {4 ; 3}. Khi đó 
Đ = 8, c = 12, M = 6. Đó chính là khối lập phương. 

3) n-2 = 1,p-2 = 2 hay n = 3, p = 4, ta có khối đa diện đều loại {3 ; 4}. Khi đó 
Đ = 6, c = 12, M = 8. Đó chính là khối tám mặt đều (còn gọi là khối bát diện đều). 

4) /7-2 = 3, p- 2 = 1 hay n = 5, p = 3, ta có khối đa diện đều loại {5 ; 3}. Khi đó 
Đ = 20, c = 30, M = 12. Đó chính là khối mười hai mặt đều (còn gọi là khối thập 
nhị diện đều). 

5) /7-2 = 1,p-2 = 3 hay n = 3, p = 5, ta có khối đa diện đều loại {3 ; 5}. Khi đó 
Đ = 12, c = 30, M = 20. Đó chính là khối hai mươi mặt đều (còn gọi là khối nhị 
thập diện đều). 

Vậy ta có bảng sau đây : 


Loại 

Tên gọi 

Sô' đĩnh 

SỐ cạnh 

SỐ mặt 

{3:3} 

Khối tứ diện đều 

4 

6 

4 

{4; 3} 

Khối lập phương 

8 

12 

6 

{3; 4} 

Khối tám mặt đều 

6 

12 

8 

{5:3} 

Khối mười hai mặt đều 

20 

30 

12 

{3; 5} 

Khối hai mươi mặt đều 

12 

30 

20 


22 






















Năm loại khối đa diện đều kể trên được nhà triết học và toán học Pla-tông (427 - 347 
trước Công nguyên) tìm ra, chúng thường được gọi là các thể Pla-tông. Các khối 
đa diện theo thứ tự trong bảng trên được Pla-tông coi là tượng trưng cho lửa, đất, 
khí, vũ trụ và nước. 



THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN 


1. Thế nào là thể tích của một khốỉ đa diện ? 

Chúng ta biết rằng trong mặt phẳng, mỗi đa giác có một diện tích. Đó là số 
đo phần mặt phẳng mà đa giác đó chiếm chỗ. Tương tự như vậy, các khối 
đa diộn chiếm những phần không gian lớn nhỏ khác nhau. Thể tích của mỗi 
khối da diện là số đo của phần không gian mà nó chiếm chỗ. 

Chúng ta đã biết các công thức tính thể tích của một số khối đa diện đơn 
giản. Sau đây chúng ta sẽ nói rõ hơn về các công thức này. 

Để có những công thức như thế, chúng ta phải thừa nhận các tính chất hiển 
nhiên sau đây vể thể tích : 

1) Hai khối đa diện bằng nhau thì có thể tích bằng nhau. 

2) Nếu một khối đa diện được phân chia thành nhiều khối đa diện 
nhỏ thì thể tích của nó bằng tổng thể tích của các khối đa diện nhỏ đó. 

3) Khối lập phương có cạnh bằng 1 thì có thề tích bằng 1. 


CHÚ Ý 

1) Trong thực tế, khi phải đo lường và tính toán vể độ dài, diện tích 
và thể tích, người ta thường dùng những đơn vị đo khác nhau. Nếu ta 
dùng đơn vị đo độ dài là lcm chẳng hạn thì theo tính chất 3, khối lập 
phương có cạnh bằng 1 (hiểu là lcm) sẽ có thể tích bằng 1, nhưng 

hiểu là lcm 3 . Tương tự, khối lập phương có cạnh ldm sẽ có thể tích 
là ldm 3 , khối lập phương có cạnh lkm thì có thể tích là lkm 3 ,... 

2) Đôi khi để đơn giản, thể tích của khối đa diện giới hạn bởi hình 
đa diện cũng được gọi là thể tích của hình đa diện 


23 







2. Thể tích của khối hộp chữ nhật 


Giả sử ta có một khối hộp chữ nhật 
với ba kích thước a, b, c đều là 
những sô' nguyên dương. Khi đó, 
bằng các mặt phẳng song song với 
các mặt của khối hộp, ta có thể phân 
chia nó thành các khối lập phương có 
cạnh bằng 1 (h.25). 

Hiển nhiên số các khối lập phương 
đó bằng tích sô' a.b.c. 



Hình 25 


Theo tính chất 2, thể tích V của khối hộp chữ nhật bằng tổng các thể tích 
của các khối lập phương và theo tính chất 3), mỗi khối lập phương đó có 
thể tích bằng 1. Từ đó ta suy ra công thức 

V = abc. 

V. . 

Trong trường hợp các kích thước a, b, c của khối hộp chữ nhật là những sô' 
dương tuỳ ý (không nhất thiết phải là sô' nguyên), người ta chứng minh 
được rằng công thức nói trên vẫn đúng. Như vậy một cách tổng quát, ta có : 

ĐỊNH LÍ 1 

(—z— -———-\ 

Thể tích của một khối hộp chữ nhật bằng tích số của bơ kích thước. 


VI dụ 1. Tính thể tích của khối lập 
phương có các đỉnh là trọng tâm các 
mặt của một khối tám mặt đều cạnh a. 

Giải. Giả sử có khối tám mặt đều với 
các đỉnh là s, s\ A, B, c, D (h.26). 
Gọi MvàiV lần lượt là trọng tâm của 
tam giác SAB và SBC thì đoạn thẳng 
MN là một cạnh của khối lập 
phương. Gọi M', N' lần lượt là trung 
điểm của AB và BC thì M và N lần 
lượt nằm trên SM' và SN' nên 

MN = = ệ4r = ~Ệ~ • 

3 3 2 3 


5 



Hình 26 


24 




























Vậy thể tích của khối lập phương là 



Â 1 

Cho khối lăng trụ đứng có chiều cao bằng h, đáy là tam giác vuông với hai cạnh 
góc vuông a và h. Tính thể tích của khối lăng trụ đó. 

3. Thể tích của khối chóp 

Dùng phương pháp giới hạn, người ta có thể chứng minh được định lí sau đây. 
ĐỊNH LÍ 2 


Thể tích của một khối chóp hằng một phần ba tích số của 
diện tích mặt đáy và chiều cao của khối chóp đó. 


Như vậy, nếu ta kí hiệu diện tích mặt đáy của khối chóp là s,jáy và chiều 
cao của khối chóp là h ( h là khoảng cách từ đỉnh của khối chóp tới mặt 
phẳng chứa đáy của khối chóp) thì thể tích V của khối chóp đó được tính 
theo công thức 




Ví dụ 2. Tính thể tích của khối tứ diện đêu cố cạnh bằng a. 


Giải 


Xem tứ diện đều ABCD (cạnh bằng a) như 
là hình chóp có đỉnh là A và đáy là tam 
giác đều BCD có cạnh bằng a (h.27). Diện 
tích mặt đáy là 



S BCD - — a • 


B 


D 


Gọi AH là đường cao của hình chóp 
A.BCD thì H là tâm của tam giác đều 
BCD. Bởi vậy chiều cao của hình chóp là 


c 


Hình 27 


25 











h = AH ='ỊaB 2 - BH 2 = Jã 2 - ị- = a^Ệ. 

V 3 73 

Từ đó suy ra khối tứ diện ABCD có thể tích là 

„ 1 c . _ Ị 73 2 72 _ ư 3 72 

3 * CỮ 3 4 73 12 

Ví dụ 3. T ính thể tích của khối tám mặt đều có cạnh bằng a. 

Giải A 

Trên hình 28, ta có khối tám mật đểu 
với các đỉnh là A, B, c D, E, F. Ta 
có thể phân chia khối đa diện ,yf 
thành hai khối chóp tứ giác đều 
A.BCDE và F.BCDE. Vì hai khôi 
chóp đó bằng nhau nên có thể tích 
bằng nhau, do đó thể tích V của khối 

.y? bằng hai lần thể tích Vị của khối 
chóp A.BCDE. 

Chú ý rằng BCDE là hình vuông cạnh 
a với tâm o và tam giác ABD là tam 
giác vuông cân đỉnh A, ta tính được : 



Hình 28 


72 _ 3 72 


V J - 2 s BCDE- A 0 = 2 a ~- a ~ =a 6 
Từ đó suy ra khối tám mặt đều nói trên có thể tích là 


V = 2V Ỉ = a- 


72 


4. Thê tích của khối lăng trụ 

Bài toán. Tính thể tích V của khối lăng trụ 
ABC.A'B’C' biết diện tích đáy ABC bằng s và 
chiều cao (khoảng cách giữa hai mặt phẳng 
chứa hai đáy) bằng h ( h.29 ). 

2 (để giải bài toán) 

a) Chia khối lăng trụ ABC ABC thành ba khối tứ 
diện bởi các mặt phẳng (ABC) và (ABC), hãy kể 
tên ba khối tứ diện đó. 



C' 


Hình 29 


26 













b) Chứng tỏ rằng ba khối tứ diện đó có thể tích bằng nhau. 

c) Từ đó suy ra công thức V = s.h. Hãy phát biểu thành lời công thức đó. 


Bây giờ, xét khối lăng trụ có đáy là một đa 
giác bất kì. Vì bất kì đa giác nào cũng có thể 
phân chia được thành các tam giác không có 
điểm trong chung nên có thể phân chia khối 
lăng trụ đó thành các khối lăng trụ tam giác có 
cùng chiểu cao (h.30). Tổng các thể tích của 
chúng chính là thể tích của khối lăng trụ ban 
đầu. Từ đó suy ra định lí sau đây. 

ĐỊNH LÍ 3 



f ---\ 

Thể tích của khối lăng trụ bằng tích số của diện tích mặt đáy 
và chiều cao của khối lăng trụ đó. 


Ví dụ 4. Cho khối lăng trụ ABC.A'B'C'. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của hai cạnh AA' và BB'. Mặt phẳng ( MNC') chia khối lăng trụ đã cho 
thành hai phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó. 


Giải 

Nếu gọi V là thể tích của khối lăng trụ thì 

thể tích của khối tứ diện C’ABC là do 

3 

-. _ 2V 

đó thể tích của khối chóp C'ABB'A' là =Y 

(h.31). Vì hai khối chóp C.ABNM và 
C'.MNB'A' có cùng chiều cao và có mặt 
đáy bằng nhau nên thể tích của khối chóp 
C'.MNB'A' là 


v, = -. 


Ị_ 2V _ V 

2' 3 “ 3 ’ 
và thể tích khối đa diện ABCMNC' là 

V 2V 

y - y _ _ = ±I_ _ 



Hình 31 


Ta có tỉ số thể tích hai phần được phân chia là k = 77 " = • 

V 2 2 


27 








Câu hỏi và bài tạp 


15. Cho tam giác ABC cố định và một điểm s thay đổi. Thể tích của khối chóp 
S.ABC có thay đổi hay không nếu : 

a) Đỉnh s di chuyển trên một mặt phảng song song với mặt phẳng {ABC) ? 

b) Đỉnh s di chuyển trên một mặt phẳng song song với chỉ một cạnh đáy ? 

c) Đỉnh s di chuyển trên một đường thẳng song song với một cạnh đáy ? 

16. Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện sao cho tỉ số thể tích của 
hai khối tứ diện này bằng một số k > 0 cho trước. 

17. Tính thể tích của khối hộp ABCD.A'B'C'D' biết rằng AA'B'D' là khối tứ 
diện đểu cạnh a. 

18. Tính thể tích của khối lăng trụ n- giác đều có tất cả các cạnh đểu bằng a. 

19. Cho khối lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông tại A, 
AC = b, ACB = 60°. Đường thẳng BC' tạo với mp(AA'CC') một góc 30°. 

a) Tính độ dài đoạn thẳng AC'. 

b) Tính thể tích khối lăng trụ đã cho. 

20. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác đều cạnh a, 
điểm A' cách đều ba điểm A, B, c, cạnh bên AA' tạo với mặt phẳng đáy một 
góc 60°. 

a) Tính thể tích của khối lăng trụ đó. 

b) Chứng minh rằng mặt bên BCC'B’ là một hình chữ nhật. 

c) Tính tổng diện tích các mặt bên của hình lăng trụ ABC.A'B'C' (tổng dó 
gọi là diện tích xung quanh của hình (hoặc khối) lăng trụ đã cho). 

21. Cho điểm M nằm trong hình tứ diện đều ABCD. Chứng minh rằng tổng các 
khoảng cách từ M tới bốn mặt của hình tứ diện là một số không phụ thuộc 
vào vị trí của điểm M. Tổng đó bằng bao nhiêu nếu cạnh của tứ diện đều 
bằng a ? 

22. Cho khối lăng trụ tam giác đểu ABC.A'B'C' . Gọi M là trung điểm của AA 1 . 
Mặt phẳng đi qua M, B\ c chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỉ số thể 
tích của hai phần đó. 


28 







23. Cho khối chóp tam giác S.ABC. Trên ba đường thẳng SA, SB, sc lần lượt 
lấy ba điểm A\ B', C' khác với s. Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các 
khối chóp S.ABC và S.A'B'C'. Chứng minh rằng : 

V _ SA SB sc 
V' ~ SA' SB' SC' 

24. Khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, M là trung điểm của cạnh 
sc. Mặt phẳng ( p ) đi qua AM, song song với BD, chia khối chóp thành hai 
phần. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó. 

25. Chứng minh rằng nếu có phép vị tự tỉ sô' k biến tứ diện ABCD thành tứ diện 

A'B'CV thì = |£| 3 . 

V ABCD 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 

I - Kiến thức cần nhố 

1. Hình đa diện gồm một số hữu hạn đa giác phẳng thoả mãn hai điều kiện : 

a) Hai đa giác bất kì hoặc không có điểm chung, hoặc có một đỉnh chung, 
hoặc có một cạnh chung. 

b) Mỗi cạnh của một đa giác là cạnh chung của đúng hai đa giác. 

Hình đa diện chia không gian làm hai phần (phần bên trong và phần bên 
ngoài). Hình đa diện cùng với phần bên trong của nó gọi là khối đa diện. 

2. Mỗi khối đa diện có thể phân chia được thành những khối tứ diện. 

3. • Phép dời hình trong không gian là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa 
hai điểm bất kì. 

• Phép đối xứng qua mặt phẳng (P) là phép biến hình biến mỗi điểm thuộc (P) 
thành chính nó và biến mỗi điểm M không thuộc (P) thành điểm M’ sao cho 
(P) là mặt phẳng trung trực của MM'. Phép đối xứng qua mặt phẳng là một 
phép dời hình. 

• Mặt phẳng (P) gọi là mặt phẳng đối xứng của một khối đa diện nếu phép đối 
xứng qua (P) biến khối đa diện thành chính nó. 


29 






• Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm là những phép dời hình. 

• Hai hình đa diện gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này 
thành hình kia. 

• Hai hình tứ diện bằng nhau nếu chúng có các cạnh tương ứng bằng nhau. 

4. • Phép vị tự tâm o tỉ sô' k * 0 là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm 
M' sao cho OM' = k.OM . 

. Hình M được gọi là đồng dạng với hình 3C' nếu có một phép vị tự biến hình 
thành hình mà hình # x bằng hình '. 

5. Có năm loại khối đa diên đểu : khối tứ diện đều, khối lập phương, khối tám 
mặt đều, khối mười hai mặt đều, khối hai mươi mặt đều. 

6. Thể tích của khối hộp chữ nhật bằng tích số ba kích thước. 

7. Thể tích của khối chóp bằng một phần ba tích số của diện tích mặt đáy và 
chiều cao khối chóp. 

8. Thể tích của khối lăng trụ bằng tích sô' của diên tích mặt đáy và chiều cao 
của khối lăng trụ. 

II - Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Khối lăng trụ / 7 -giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt ? 
Khối chóp H-giác có bao nhiêu đỉnh, bao nhiêu cạnh và bao nhiêu mặt ? 

2. Những khối đa diện đều nào có mặt là tam giác đều ? Mỗi đỉnh của nó là 
đỉnh chung của bao nhiêu mặt ? 

3. Nếu biết thể tích của một khối chóp và diộn tích mặt đáy của nó thì có thể 
biết được chiều cao của khối chóp đó hay không ? 

4. Nếu mỗi kích thước của một khối hộp chữ nhật được tăng lên k lần thì thể 
tích của khối đó tãng lên bao nhiêu lần ? 

5. Hình tứ diện đều, hình lập phương, hình bát diện đều có những mặt phẳng 
đối xứng nào ? 

6. Nếu tỉ số các cạnh tương ứng của hai tứ diện đồng dạng bằng k thì tỉ số thể 
tích của hai khối tứ diện ấy bằng bao nhiêu ? 

III - Bài tập 

1. Cho tứ diện ABCD có thể tích bằng V. Gọi B’ và D’ lần lượt là trung điểm 
của AB và AD. Mặt phẳng ( CB’D 0 chia khối tứ diện thành hai phần. Tính 
thé tích mỗi phần đó. 


30 









2. Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D'. Chứng minh rằng sáu trung điểm của sáu 
cạnh AB, BC, CC', C'D\ DA’ và A'A nằm trên một mặt phẳng và mặt 
phăng đó chia khôi hộp thành hai phần có thể tích bằng nhau. 

3. Cho khối tứ diện ABCD, E và F lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và 
CD. Hai mặt phẳng (ABF) và (CDE) chia khối tứ diện ABCD thành bốn 
khối tứ diện. 

a) Kể tên bốn khối tứ diện đó. 

b) Chứng tỏ rằng bốn khối tứ diện đó có thể tích bằng nhau. 

c) Chứng tỏ rằng nếu ABCD là khối tứ diên đều thì bốn khối tứ diên nói 
trên bằng nhau. 

4. Cho khối lăng trụ đứng ABCA'B'C' có diện tích đáy bằng 5 và AA’ = h. 
Một mặt phẳng ( p ) cắt các cạnh AA\ BB\ CC' lần lượt tại Aị, Bị và Cj. Biết 
AA I = a, BBị = b, cc ) = c. 

a) Tính thể tích hai phần của khối lảng trụ được phân chia bởi mặt phăng (P). 

b) Với điều kiện nào của a, b, c thì thể tích hai phần đó bằng nhau ? 

5. Cho khối lãng trụ đều ABCA'B'C' và M là trung điểm của cạnh AB. Mặt 
phẳng ( B'C'M ) chia khối lăng trụ thành hai phần. Tính tỉ số thể tích hai 
phần đó. 

6. Cho khối chóp SABC có đường cao SA = a, đáy là tam giác vuông cần có 
AB = BC = a. Gọi B' là trung điểm của SB, C' là chân đường cao hạ từ A 
của tam giác SAC. 

a) Tính thể tích khối chóp S ABC. 

b) Chứng minh rằng sc vuông góc vófi nvp(AB'C r ). 

c) Tính thể tích khối chóp SAB'C’. 

IV - Câu hỏi trắc nghiệm 

1. Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất 

(A) Năm cạnh ; (B) Bốn cạnh ; 

(C) Ba cạnh ; (D) Hai cạnh. 

2. Cho khối chóp có đáy là H-giác. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề 
nào đúng ? 

(A) SỐ cạnh của khối chóp bằng n + 1 ; 

(B) Số mặt của khối chóp bằng 2 n ; 


31 





4. 


(C) Số đỉnh của khối chóp bằng 2n . + 1 ; 

(D) Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó. 

Phép đối xứng qua mp(P) biến đường thẳng d thành chính nó khi và chỉ khi 
(A) d song song với (P); (B) d nằm trên ( p); 

(C) d 1 (P) ; (D) d nằm trên ( p ) hoặc d 1 (P). 

Cho hai đường thẳng d và d' cắt nhau. Có bao nhiêu phép đối xứng qua mặt 
phẳng biến d thành d' ? 


7. 


(A) Có một; 
(C) Không có ; 


(B) Có hai; 
(D) Có vô số. 


5. 


8 . 


Cho hai đường thẳng phân biệt d và d' đồng phẳng. Có bao nhiêu phép đối 
xứng qua mặt phẳng biến d thành d' ? 

(A) Không có ; (B) Có một; 

(C) Có hai; (D) Có một hoặc hai. 

Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 

(A) Một; (B) Hai; 

(C) Ba ; (D) Bốn. 

Một hình hộp đứng có đáy là hình thoi (không phải hình vuông) có bao 
nhiêu mặt phẳng đối xứng ? 

(A) Một; (B) Hai; 

(C) Ba ; (D) Bốn. 

Cho phép vị tự tâm o biến điểm A thành điểm B, biết rằng OA = 2 OB. Khi 
đó tỉ số phép vị tự là bao nhiêu ? 


(A)2; 

<c>4 


(B) - 2; 

<D)f 


9. Cho hai đường thẳng song song d và d', và một điểm o không nằm trên 
chúng. Có bao nhiêu phép vị tự tâm o biến d thành d' ? 

(A) Có một; (B) Không có ; 

(C) Có hai; (D) Có một hoặc không có. 

10. Khối tám mặt đều thuộc loại 

(A) {3 ; 3} ; (B){4;3); 

(C) {5 ; 3} ; (D){3;4). 


32 






11. Khối hai mươi mặt đều thuộc loại 

(A) {3 ; 4} ; (B) {3 ; 5} ; 

(C) {4 ; 3} ; (D){4;5Ị. 

12. Nếu ba kích thước của một khối hộp chữ nhật tăng lên k lần thì thể tích của 
nó tầng lên 

(A) k lần ; (B) k 2 lần ; 

(C> Ấ: 3 lần ; (D)3Ấ: 3 lần. 

13. Tổng diện tích các mặt của một hình lập phương bằng 96. Thể tích của khối 
lập phương đó là 

(A) 64 ; (B)91; 

(C) 84 ; (D) 48. 

14. Ba kích thước của một hình hộp chữ nhật làm thành một cấp số nhân có 
Công bội là 2. Thể tích hình hộp đã cho là 1728. Khi đó các kích thước của 
hình hộp là 

(A) 8, 16, 32 ; (B) 2, 4, 8 ; 

(C) 2yfỉ , 4y/ỉ , 38 ; (D) 6, 12, 24. 

15. Các đường chéo của các mặt của một hình hộp chữ nhật bằng >/ 5 , -n/TÕ, VĨ3. 
Thể tích của hình hộp đó là 

(A) 4 ; (B) 5 ; 

(C) 6 ; (D) 8. 

16. Một khối lăng trụ đứng tam giác có các cạnh đáy bằng 37, 13, 30 và diện 
tích xung quanh bằng 480. Khi đó thể tích của khối lăng trụ là 

(A) 2010 ; (B)1010 ; 

(C) 1080 ; (D) 2040. 


17. Một khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy bằng 13, 14, 15, cạnh bên tạo 

với mặt phẳng đáy một góc 30° và có chiều dài bằng 8. Khi đó thể tích của 
khối lăng trụ là 

(A)340 ; (B) 336 ; 

(0 274 >/3 ; (D) 124 >/ 3 . 

18. Đáy của một hình hộp đứng là hình thoi cạnh a, góc nhọn 60°. Đường chéo 
lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của hình hộp. Khi đó thể tích của hình 
hộp là 


3. HÌNHHỌC 12 -NC-IN THỬ-A 


33 




(A) a 3 ; 
(O ^ 


(B) ứ 3 Vs ; 
(D) 


2 ' ' 2 

19. Khi độ dài cạnh của hình lập phương tàng thêm 2cm thì thể tích của nó 
tăng thêm 98 cm 3 . Cạnh của hình lập phương đã cho là 

(A) 4cm ; (B) 5cm ; 

(C) 6cm ; (D) 3cm. 

20. Cho một hình hộp với sáu mặt đểu là hình thoi cạnh a, góc nhọn bằng 60°. 
Khi đó thể tích của hình hộp là 

(A) iẬ ; (B) 


(C) 


3 

Ơ 3 V2 


(D) 


2 

aN 3 


21. Cho một hình lập phương có cạnh bằng a. Khi đó thể tích của khối tám mặt 
đêu mà các đỉnh là các tâm của các mặt của hình lập phương đã cho bằng 


(A) = 

(B) “ 3 f ; 


(D) ~ 

0 

Cho một khối tứ diện đều có cạnh bằng a. Khi đó thể tích của khối tám mặt 
đêu mà các đỉnh là trung điểm của các cạnh của khối tứ diện đã cho là 

(A) ^ ; 

24 

(B) ^ ; 

12 

(C) “ 3 f ; 

0 

(D) a3 ' Jĩ . 

24 

Cho khối mười hai mặt đều có thể tích V và diên tích mỗi mặt của nó 

bằng 5. Khi đó tổng các 
mặt của nó bằng 

khoảng cách từ một điểm bên trong của đến các 

3V 

(A) — ; 

45 

(B) — ; 

45 

3V 

(C)f ; 

(D) K • 

125 


34 


3. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-B 



















24. Một khối lăng trụ tam giác có các cạnh đáy bằng 19, 20, 37, chiều cao của 
khối lăng trụ bằng trung bình cộng của các cạnh đáy. Khi đó thể tích của 
khối lăng trụ là 

(A) 2888 ; (B) 1245^2 ; 

(C) 1123; (D) 4273. 

25. Đáy của một hình hộp là một hình thoi có cạnh bằng 6 cm và góc nhọn 
bằng 45°, cạnh bên của hình hộp dài lOcm và tạo với mặt phẳng đáy một 
góc 45°. Khi đó thể tích của hình hộp là 

(A) 124 yỈ3 cm 3 ; . (B) 180cm 3 ; 

(C) 1 20V 2 cm 3 ; (D) 180V2cm 3 . 


26. Với một tấm bìa hình vuông, người ta cắt bỏ ở mỗi góc tấm bìa một hình 
vuông cạnh 12 cm rồi gấp lại thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. 

Nếu dung tích của cái hộp đó là 4800 cm 3 thì cạnh tấm bìa có độ dài là 
(A) 42cm ; (B) 36cm ; 

(C) 44cm ; (D) 38cm. 

27. Cho một hình chóp tam giác đểu có cạnh đáy bằng a và cạnh bên tạo với 
mặt phẳng đáy một góc a. Thể tích của hình chóp đó là 

3 3 

... a cota tan a 

<A) 12 : <B) u ; 


12 


(D)!Ỉ5í. 

4 


28. Một hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng b và cạnh bên tạo với mặt 
phăng đáy một góc a. Thể tích của hình chóp là 


3 7 2 

(A) --b cos a sin a ; 

4 

3 , 2 

(C) --b cosasin a ; 

4 


-^3 ,3 2 . * 

(B) ——0 cos asina ; 
4 

V 3 ,3 

(D) —— ố cosasina. 

4 


35 









29. Cho hình chóp tứ giác đều có diện tích đáy bằng 4 và diện tích của một 
mặt bên bằng V 2 . Thể tích của là 



(B)4; 



30. Một khối chóp tam giác có các cạnh đáy bằng 6, 8, 10. Một cạnh bên có độ 
dài bằng 4 và tạo với đáy góc 60°. Thể tích của khối chóp đó là 

(A) lóVã ; (B) 8>/3 ; 

(QỉôẬ; (D)16n. 

3 

31. Nếu một hình chóp đều có chiều cao và cạnh đáy cùng tăng lên n lần thì thể 
tích của nó tăng lên 

(A) n 2 lần ; (B)2n 2 lần; 


(C) r? lần ; (D)2n 3 lần. 

32. Khi chiều cao của một hình chóp đều tăng lên n lần nhưng mỗi cạnh đáy 
giảm đi n lần thì thể tích của nó 
(A) Không thay đổi; 

(C) Tăng lên (n - 1) lần ; 


(B) Tăng lên n lần ; 
(D) Giảm đi n lần. 









CHƯƠNG II 


MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN 



Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường gặp 
những đồ vật có dạng hình cầu, hình trụ hoặc hình 
nón. Học xong chưưng này, học sinh cần hình 
dung được thế nào là mặt cầu, mặt trụ, mặt nón và 
những hinh có quan hệ đến những mặt đó. Học 
sinh cần nhớ các công thức về diện tích và the tích 
của hình cầu, hình trụ và hình nón. 


37 








MẬT CẦU, KHỐI CẦU 


1. Định nghĩa mặt cầu 



Các quả bóng như bóng bàn, bóng đá, bóng chuyển cho ta hình ảnh của 
một hình trong không gian mà ta sẽ gọi là mặt cầu. Định nghĩa của mặt 
cầu cũng đơn giản như định nghĩa quen thuộc của đường tròn trong hình 
học phẳng. 


ĐỊNH NGHĨA 

I Tập hợp các điểm trong không gian cách điểm o cố định 
một khoảng R không đổi gọi là mặt cầu có tâm là o và bán 
kính bâng R. 

Mặt cầu như thế thường được kí hiệu là S(0 ; R). Như vậy : 

S(0 ; R) ={M\OM = . 

Các thuật ngữ 

Cho mặt cầu S(0 ; R) và một điểm A nào đó (h.32). 

a) Nếu OA = R thì theo định nghĩa, điểm A thuộc 
mặt cầu. Khi đó đoạn thẳng OA cũng được gọi là 
bán kính của mặt cầu. 

Nếu OA và OB là hai bán kính sao cho A, o, B thẳng 
hàng thì đoạn thẳng AB được gọi là đường kính của 



Hình 32 


38 











mặt cầu. Như vậy, một mặt cầu được xác định khi biết tâm và bán kính R hoặc 
khi biết một đường kính AB của nó. 

b) Nếu OA < R thì ta nói rằng điểm A nằm trong mặt cầu. 

c) Nếu OA > R thì ta nói rằng điểm A nằm ngoài mặt cầu. 

Trên hình 32, ta có điểm A nằm trên mặt cầu, AB là đường kính, điểm A j 
nằm trong mặt cầu và điểm A 2 nằm ngoài mặt cầu. 

d) Tập hợp các điểm thuộc mặt cầu S(0 ; R) cùng với các điểm nằm trong mặt 
cầu đó được gọi là khối cầu SịO ; R) hoặc hình cầu S{0 ; R). Như vậy, khối 
cầu S(ỡ ; R) là tập hợp các điểm M sao cho OM < R. 

Một sô ví dụ 

Ví dụ 1. Cho hai điểm A, B cô'định. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M 
sao cho MA . MB = 0 là mặt cầu đường kính AB. 

Giải. Gọi / là trung điểm của AB, ta có 

MÃ .Mầ = (m7 + ĨÃÌẢMỈ + ĨB ) 

=(m7 + Ĩa).{mĨ -ĨĂ) = MI 2 - ỈA 2 . 

Suy ra 1ŨẢ .MB = 0 o MI = ỈA = IB . 

Vậy tập hợp các điểm M là mặt cầu tâm I bán kính R = IA, tức là mặt cầu 
đường kính AB. ■ 

Ví dụ 2. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Tìm tập hợp các điểm M 
trong không gian sao cho 

MA 2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 = la 2 . 

1 (để giải ví dụ 2) 

Gọi G là trọng tâm của tứ diện ABCD, ta có 

MA 2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 = MĂ 2 + Mẻ 2 + ~MC 2 + Mỏ 2 

= (mÕ + GĂ) 2 +(mg + gb) 2 +ÌMG + GCỶ +{ãĩg + gd) 2 . 

a) Hãy tính toán tiếp để đi đến kết quả : 

MA 2 + MB 2 + MC 2 + MD 2 = 4 MG 2 +ịa 2 . 

2 

b) Hãy kết hợp kết quả trên với đẳng thức đã cho trong bài toán để tìm giá trị của MG. 

c) Phát biểu kết quả của bài toán. 


39 



2. Vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng 

Cho mặt cầu S(0 ; R ) và mặt phẳng ( p ). Hiển nhiên mặt phẳng có thể cắt 
hoặc không cắt mặt cầu. Nếu mặt cầu ở cách mặt phăng quá xa thì rõ ràng 
là chúng không cắt nhau. Độ xa, gần của mặt cầu và mặt phẳng phụ thuộc 
vào bán kính R của mặt cầu và khoảng cách d từ tâm o của mặt cầu tới 
mặt phẳng ( p ). Gọi H là hình chiếu của o trên mp(P) thì d = OH. 

ầ 2 ... 

' * Hãy chứng tỏ rằng điểm M là điểm chung của mặt cầu S(ơ ; R) và mpoP) khi và chỉ 
khi M € (P) và HM 2 = R 2 - í/ 2 (h.33a). 

' ^ Từ Hoạt động 2, có thể kết luận gì về giao của mặt cầu S(0 ; R) và mp(/ > ) trong 
các trường họp : a) d < R ]b) d = R ) c) d > R? 


z 

a) b) c) 

Hình 33 

Tóm lại, ta có kết luận : 

Cho mặt cầu S(0 ; R) và mặt phẳng (P), gọi d là khoảng cách 
từ o tới (P) và H là hình chiếu của o trên (p). Khi đó : 

• Nếu d < R thì mp(P) cắt mặt cầu S(0 ; R) theo giao tuyến là 
đường tròn nằm trên mặt phẳng (P) có tâm là H và có bán kính 

r = V/? 2 -<i 2 (h.33a) ; 

• Nếu d = R thì mp{P) cắt mặt cầu tại một điểm duy nhất H 
(h.33b) ; 

• Nếu d > R thi mp{P) không cắt mặt cầu S(0 ; R) (h.33c). 




40 



















Khi d = 0 thì mp(P) đi qua tâm o của mật cầu, mặt phẳng đó được gọi là 
mặt phẳng kính ; giao tuyến của mặt phẳng kính với mặt cầu là đường tròn 
có bán kính R, đường tròn đó gọi là đường tròn lớn của mặt cầu. 


Trong trường hợp d = R, mp(P) và mặt cầu S(0 ; R) có điểm chung duy 
nhất là H. Khi đó ta nói mặt phẳng ( p ) tiếp xúc với mặt cầu tại điểm H, 
hoặc còn nói mp(P) là tiếp diện của mặt cầu tại điểm H. Điểm H gọi là 
điểm tiếp xúc (hoặc tiếp điểm) của (P) và mặt cầu. 


?1 


Mệnh đề sau đây có đúng không : Điều kiện cần và đủ để mp(P) tiếp xúc 
với mặt cẩu S(0 ; R) tại điểm H là mp(P) vuông góc với bán kính OH tại 


điểm H ? 


Bài toán 1 

Mặt cầu đi qua mọi đỉnh của hình đa diện gọi là mặt cầu ngoại tiếp hình 

đa diện ,w.'và hình đa diện gọi là nội tiếp mặt cầu đó. 

Chứng minh rằng hình chóp nội tiếp một mặt cầu khi và chỉ khi đáy của nó 
là đa giác nội tiếp một đường tròn. 


ẻb, 4 (để giải bài toán 1) 

” a) Nếu hình chóp S.A\A 2 — A n nội tiếp một mặt cầu thì vì sao có thể kết luận rằng 
đa giác đáy AịA 2 --A n nội tiếp một đường tròn ? Đó là đường tròn nào ? 

b) Cho hình chóp có đa giác đáy A ịA 2 ... A n nội tiếp đường tròn tâm I. Hãy xác định 

điểm o cách đều tất cả các đỉnh của hình chóp. Từ đó suy ra hình chóp nội tiếp 
một mặt cầu. 


tiếp một mặt cầu không ? Vì sao ? 


22}Tại sao có thể nói: hình tứ diện nào cũng có mặt cầu ngoại tiếp ? 


?3 Hình lăng trụ tam giác có cạnh bên không vuông góc với đáy có thể nội 


3. Vị trí tương đối giữa mặt cẩu và đường thẳng 

Cho mặt cầu S(0 ; R) và đường thẳng A. Gọi H là hình chiếu của o trên A và 
d = OH là khoảng cách từ o tới A. Hoàn toàn tương tự như trong trường 
hợp mặt cầu và mặt phẳng, ta có các kết luận sau đây (h.34): 


41 










A 


[ị H/0 


B 



a) 


b) 


c) 


Hình 34 


• Nếu d < R thì A cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt (h.34a) ; 

• Nếu d = R thì A cắt mặt cầu tại một điểm duy nhất ịh.34b ); 

• Nếu d > R thì A không cắt mặt cầu (h.34c). 

Trong trường hợp d = R, đường thẳng A và mặt cầu 5(0 ; R) có điểm chung 
duy nhất là H. Khi đó, ta nói đường thẳng A tiếp xúc với mặt cầu tại điểm H 
hoặc còn nói A là tiếp tuyến của mặt cầu tại H. Điểm H gọi là điểm tiếp 
xúc (hoặc tiếp điểm) của A và mặt cầu. 

I?4| Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

1) Điêu kiện cần và đủ để đường thẳng A tiếp xúc với mặt cầu 5(0 ; R) tại 
điểm H là A vuông góc với bán kính OH tại điểm H. 

2 ) Có vô số đường thẳng tiếp xúc với mặt cầu S(0 ; R) tại điểm H, chúng 
nằm trên mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu tại H. 

Bài toán 2. Hãy chứng minh rằng có một mặt cầu tiếp xúc với các cạnh 
của một tứ diện đều ABCD cho trước. 



ỂL 5 (để giải bài toán) 

^ Gọi o là trọng tâm của tứ diện đều ABCD. Hãy chứng minh rằng khoảng cách từ o 
tới các cạnh của tứ diện đó đều bằng nhau. 

[?5l Đường thẳng đi qua điểm A năm trong mặt cẩu có tiếp xúc với mặt cầu 
hay không ? 

Trong trường hợp điểm A nằm ngoài mặt cầu, ta có định lí sau : 


42 











^ Nếu điểm Ã ~nam ngoài ~mạt cầu S(0 ; R) thì ; ^ 

a) Qua A cố vô số tiếp tuyến với mặt cầu. 

b) Độ dài các đoạn thẳng nối A vói các tiếp điểm đều bằng nhau. 
^ c) 7ạp hợp CÓC- tiếp điểm /à một đường tròn nằm trên mật cầu. , 


dk 6 (để chứng minh định lí) 

* a) Lấy một mặt phảng bất kì đi qua AO (h.35), 
nó cắt mặt cầu S(0 ; R ) theo một đường tròn 

ựể). Gọi AH là một tiếp tuyến của đường tròn đó 

tại H. Chứng minh rằng AH cũng tiếp xúc với 
mặt cầu tại điểm H. 

b) Tính độ dài đoạn AH theo Rvà d = OA. 

c) Kẻ HI vuông góc với OA tại I rồi chứng minh 
rằng / là điểm cố định không phụ thuộc vào tiếp 
tuyến AH. Từ đó suy ra kết luận c) trong định lí. 


A 



Hình 35 


4. Diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu 

Ta đã biêt thế nào là diện tích của các đa giác phẳng. Ta định nghĩa diện 
tích của hình đa diện là tổng diện tích các mặt của nó. 

Tuy mặt cầu không giống như hình đa diện vì nó không phải là hợp của 
các đa giác, nhưng hiển nhiên là nó cũng phải có một "diện tích" nào đó. 
Nêu để sơn một mặt cầu, ta phải dùng lkg sơn và cũng với lkg sơn loại 
đó, ta có thể sơn được một hình chữ nhật (với độ mỏng của lớp sơn như 
nhau) thì có thể xem diện tích của mặt cầu bằng diện tích hình chữ nhật. 

Sau đây ta nêu ra cách định nghĩa diện tích của mặt cầu và nói rõ hơn vể công 
thức tính diện tích đó. Cũng tương tự như vậy đối với thể tích của khối cầu. 

Khái niệm về diện tích mặt cầu và thê tích khối cầu 
Cho mặt cầu đường kính AB (h.36). 

Mỗi nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB cắt mặt cầu theo một nửa 
đường tròn đường kính AB. Ta gọi các nửa đường tròn đó là các kinh tuyến 
ứng với đường kính AB. 


43 










Mỗi mặt phẳng vuông góc với AB nếu cắt mặt 
cầu theo một đường tròn thì đường tròn đó gọi là 
vĩ tuyến ứng với đường kính AB. 

Nếu xem bề mặt Trái Đất là một mặt cầu có cực 
bắc là A, cực nam là B thì các kinh tuyến, \ã 
tuyến nói trên chính là các kinh tuyến, vĩ tuyến 
của Trái Đất. 

Chúng ta hãy lấy một số kinh tuyến và vĩ 
tuyến ứng với đường kính AB của mặt cầu. 

Chúng sẽ chia mặt cầu thành nhiều mảnh, có 
thể gọi mỗi mảnh đó là một "tứ giác cầu" (đặc biệt có thể là "tam giác 
cầu"). Ta có thể thấy rằng bốn đỉnh của một "tứ giác cầu" nằm trên một 
mặt phẳng, và do đó cũng là bốn đỉnh của một tứ giác phăng (đúng ra là 
hình thang cân) mà ta sẽ gọi là "xấp xỉ phẳng" của tứ giác cầu đang xét. 
Tương tự, mỗi "tam giác cầu" cũng có "xấp xỉ phảng" là một tam giác cân. 
Tập hợp các "xấp xỉ phẳng" của tứ giác cầu và tam giác cầu làm thành một 
hình đa diện 3 nội tiếp mặt cầu. Hình đa diện 3 gọi là đa diện xấp xỉ của 
mặt cầu. 

Người ta chứng minh được rằng : 

1) Khi độ dài các cạnh của 3 tiến tới 0 thì diện tích của hình đa diện 3 tiến 
tới một giới hạn xác định. Giới hạn đó được gọi là diện tích của mặt câu. 

2 ) Khi độ dài các cạnh của 3) tiến tới 0 thì thể tích của khối đa diện 3 tiến 
tới một giới hạn xác định. Giới hạn đó được gọi là thê tích của khối cầu. 

Các công thức 

Dựa vào định nghĩa trên và dùng phương pháp giới hạn, người ta chứng 
minh được các công thức về diện tích của mặt cầu và thể tích của khối cầu 
như sau : 

r —————————3 ì 

Mặt cầu bán kính R có diện tích là : s = 4nR . 

? 4 3 

Khối cầu bán kính R có thể tích là : V = ỳ- kR . 

\ _____ 



44 







Câu hỏi và bài tộp 


1. Trong không gian cho ba đoạn thẳng AB, BC, CD sao cho AB J_ BC, BC -1 CD, 
CD _L AB. Chứng minh rằng có mặt cầu đi qua bốn điểm A, B, c, D. Tính 
bán kính mặt cầu đó nếu AB = a, BC = b, CD = c. 

2. a) Tìm tập hợp tâm các mặt cầu đi qua hai điểm phân biệt A, B cho trước. 

b) Tìm tập hợp tâm các mặt cầu đi qua ba điểm phân biệt A, B, c cho trước. 

c) Tìm tập hợp tâm các mặt cầu đi qua một đường tròn cho trước. 

d) Có hay không một mặt cầu đi qua một đường tròn và một điểm nằm 
ngoài mặt phẳng của đường tròn ? 

3. Cho điểm M nằm trong mặt cầu (5). Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề 
nào đúng ? 

a) Mọi mặt phẳng đi qua M đều cắt (5) theo một đường tròn. 

b) Mọi đường thẳng đi qua M đều cắt (S 1 ) tại hai điểm phân biệt. 

4. Cho đường thẳng d và điểm A không nằm trên d. Xét các mặt cầu đi qua A 
và có tâm nằm trên d. Chứng minh rằng các mặt cầu đó luôn đi qua một 
đường tròn cố định. 

5. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

a) Nếu hình đa diện nội tiếp mặt cầu thì mọi mặt của nó là đa giác nội tiếp 
đường tròn. 

b) Nếu các mặt của đa diện nội tiếp đường tròn thì đa diện đó nội tiếp mặt cầu. 

6. a) Tim tập hợp tâm các mặt cầu tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác cho trước, 
b) Chứng minh rằng nếu có mặt cầu tiếp xúc với sáu cạnh của hình tứ diện 
ABCD thì 

AB + CD = AC + BD = AD + BC. 

7. a) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có cạnh đáy 
bằng a và chiều cao bằng h. 

b) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh cùng bằng a. Gọi 
A', B', C', D' lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB, sc, SD. Chứng 
minh rằng các điểm A, B, c, D, A', B', C', D' cùng thuộc một mặt cầu và 
tính thể tích khối cầu đó. 

8. Cho tứ diện ABCD với AB = CD = c, AC = BD = b, AD = BC = a. 

a) Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp tứ diện. 

b) Chứng minh rằng có một mặt cầu tiếp xúc với bốn mặt của hình tứ diện 
(nó được gọi là mặt cầu nội tiếp tứ diện). 


45 




9. Tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC biết rằng SA = a,SB = b, 
sc = c và ba cạnh SA, SB, sc đôi một vuông góc. Chứng minh rằng các 
điểm s, G, I thẳng hàng, trong đó G là trọng tâm tam giác ABC và I là tầm 
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. 

10. a) Chứng minh rằng một hình lăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp khi và chỉ khi 
nó là hình lăng trụ đứng với đáy là đa giác nội tiếp đường tròn. 

b) Trong số các hình hộp nội tiếp mặt cầu cho trước, hình hộp nào có diện 
tích toàn phần lớn nhất ? 



KHÁI NIỆM VÊ MẶT TRÒN XOAY 


Mặt cầu là một trường hợp đơn giản của các mặt tròn xoay mà ta sẽ nói đến 
trong mục này. 

Trước hết, ta định nghĩa trục của đường 
tròn : Trục của đường tròn (o ; R ) là đường 
thẳng đi qua o và vuông góc với mặt 
phẳng chứa đường tròn đó. 

Dễ thấy rằng khi điểm M không nằm trên 
đường thẳng A thì có một đường tròn duy 
nhất đi qua M và có trục là A, ta kí hiộu 
đường tròn đó là Ự# M ) (h.37). 

I ? Ị Đường tròn Ự# M ) được xác định như thế nào ? 

Trong trường hợp điểm M nằm trên A, ta quy ước "đường tròn" chỉ 
gồm duy nhất điểm M. 



46 











1. Định nghĩa 


Trong không gian, cho hình ,yfvà đường thẳng A. Hình gồm tất cả 
các đường tròn (Ỹr M ) với M thuộc được gọi là hình tròn xoay 

sinh hởi - '/í'khi quay quanh A. Đường thẳng A gọi là trục của hình 
tròn xoay đó. 

Khi hình ■')('là một đường thì hình tròn xoay sinh bởi nó còn gọi 
là mặt tròn xoay. 


Lọ hoa ở hình 38 cho ta hình ảnh của một mặt 
tròn xoay. Mặt tròn xoay đó sinh bởi đường (L) 
khi quay quanh đường thẳng A. 

Nói chung, các đồ gốm nếu được chế tạo bằng cách 
dùng bàn xoay đều có dạng là các mặt tròn xoay. 

2. Một số ví dụ 

Ví dụ 1 . Nếu hình là đường tròn có đường 
kính AB nằm trên đường thẳng A thì rõ ràng hình 
tròn xoay sinh bởi TC khi quay quanh A là mặt 
cầu đường kính AB (h.39). 



Hình 38 


Neu •!( la hình tròn có đường kính AB nằm trên đường thẳng A thì hình 
tròn xoay sinh bởi’‘ff khi quay quanh A là khối cầu đường kính AB (h.39). 



Hình 39 



Hình 40 


47 










Ta xét trường hợp M là đường tròn nằm trong cùng một mặt phẳng với 
đường thẳng A nhưng không cắt A. Hình tròn xoay sinh hởi đường tìòn đo 
khi quay quanh A được gọi là mặt xuyến (h.40). 


Ví dụ 2. Cho hai đường thẳng A vá / chéo nhau. Xét hỉnh tròn xoay sinh 
bởi đường thẳng l khi quay quanh đường thẳng A. 


Gọi PQ là đường vuông góc chung của hai đường thẳng A và l 
(Pel,Qe A) (h.41). Khi đó (Vp) là đường tròn có bán kính bé nhất 

(bằng PQ). Các đường tròn Ự& M ) có bán kính càng lớn khi M thuộc l càng 


cách xa điểm p. 

Trong trường hợp này, hình tròn xoay nhận được 
gọi là mặt hypeboloit tròn xoay một tầng. (Sỏ dĩ 
có tên gọi này là vì mặt tròn xoay đó có thê sinh 
bởi một hypebol khi quay quanh trục ảo của nó). 

Trong các §3 và §4, chúng ta sẽ xét hình tròn xoay 

sinh bởi đường thẳng / khi quay quanh đường 
thẳng A trong trường hợp hai đường thẳng đó 
cùng nằm trong một mặt phẳng. 




MẶT TRỤ, HÌNH TRỤ VÀ KHỐI TRỤ 

• • ' ______ĩ-—---- 


1. Định nghĩa mặt trụ 

Cho đường thẳng A. Xét một đường thẳng / song song 
với A, cách A một khoảng R (h.42). 

Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l như 
thê khi quay quanh A được gọi là mặt trụ 
tròn xoay (hoặc đơn giản là mặt trụ). 





1 

I 

1 

RÌ 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

% 

M. 

1 

1 

\l 

1 

L_ 

1 

i 

1 __ 


M 


Hình 42 


48 
























A gọi là trục của mặt trụ, / gọi là đường sinh của mặt trụ và R gọi là bán 
kính của mặt trụ. 

Chúng ta dễ dàng nhận thấy : 

a) Mặt trụ nói trên là tập hợp tất cả các điểm M cách đường thẳng A cố 
định một khoảng R không đổi. 

b) Nếu Mị là một điểm bất kì nằm trên mặt trụ thì đường thẳng /] đi 
qua Mị và song song với A sẽ nằm trên mặt trụ đó (vì mọi điểm của /] đều 
cách A một khoảng R). Như vậy, có thể xem mặt trụ sinh bởi đường thẳng /] > 
nói cách khác, đường thẳng /ị cũng là một đường sinh của mặt trụ. 


Ấ Cho mặt trụ 'C’ có trục A và bán kính R. Giao của mặt trụ 'Ư và mặt phẳng ( p ) là 
hình gì trong các trường hợp sau đây ? 


a) Mặt phẳng ( p) đi qua A. 

b) Mặt phẳng ( p ) song song với A. 

c) Mặt phẳng ( p ) vuông góc với A. 

2. Hình trụ và khối trụ 

Cắt mặt trụ 'U trục A, bán kính R bởi hai 
mặt phẳng phân biệt ( p ) và {P') cùng 
vuông góc với A, ta được giao tuyến là 
hai đường tròn ) và 0<O (h.43). 



Phần mặt trụ 'ư nằm giữa hai mặt phẳng (P) và (P r ) cùng với hai 
hình tròn xác định bởi ( c ể) và Ợé") được gọi là hình trụ. 

Hai đường tròn (*^) và 0$") gọi là hai đường tròn đáy, hai hình tròn xác 
định bởi chúng gọi là hai mặt đáy của hình trụ, bán kính của chúng (bằng R) 
gọi là bán kính của hình trụ. Khoảng cách giữa hai mặt đáy gọi là chiều 
cao của hình trụ. 

Nếu gọi o và O’ là tâm của hai hình tròn đáy thì đoạn thẳng 00' (nằm trên A) 
gọi là trục của hình trụ. 

Phần mặt trụ nằm giữa hai đáy gọi là mặt xung quanh của hình trụ. 

Với mỗi điểm M e ^€), có một điểm M' e (#') sao cho MM' II 00'. Hiển 
nhiên đoạn thẳng MM' nằm trên mặt xung quanh của hình trụ, có độ dài 
bằng chiều cao của hình trụ. Các đoạn thẳng như vậy gọi là đường sinh của 
hình trụ. 


4. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


49 


















Ta cũng dễ thấy rằng mỗi hình trụ phân chia không gian thành hai phần, 
phần bên trong hình trụ và phần bên ngoài hình trụ. 

Hình trụ cùng với phần bên trong của nó được gọi là khối trụ. 


Ví dụ 1. Cho hình trụ có bán kính R và chiều cao 
cũng bâng R. Một hình vuông ABCD có hai cạnh 
AB và CD lần lượt là dây cung của hai đường tròn 
đáy, cạnh AD và BC không phải là đường sinh của 
hình trụ. Tính cạnh của hình vuông đó. 

Giải. Gọi c\ D' lần lượt là hình chiếu của c, D 
trên mặt đáy chứa AB thì dễ thấy ABC'D' là hình 
chữ nhật (h.44). Do đó AC' = 2 R. Từ các tam giác 
vuông ABC' và CBC', ta có 

BC' 2 = AC' 1 -AB 2 = 4 R 2 - AB 2 ; 

BC' 2 = BC 2 - CC' 2 = AB 2 - R 2 . 

Suy ra 2 AB 2 = 5R 2 hay AB = 


D 



Hình 44 


3. Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ 


Một hình lăng trụ gọi là nội tiếp một hình trụ nếu hai đáy của hình lăng trụ 
nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ. Khi đó, ta còn nói hình trụ ngoại tiếp 
hình lăng trụ. 

Ta có định nghĩa : 

Diện tích xung quanh của hình trụ là giới hạn của diện tích xung 
quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh đáy 
tăng lên vô hạn. 

Thể tích của khối trụ (còn gọi là thể tích của hình trụ) là giới hạn 
của thể tích của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ đó khi số cạnh 
đáy tăng lên vô hạn. 

Cho hình trụ^Ư có chiều cao h và bán kính R. Giả sử-^là một hình lăng trụ 
đều nội tiếp hình trụ 'C (h.45). Gọi s là diện tích xung quanh của hình lăng 
trụ và V là thể tích của khối lăng trụ 

4. HÌNHHỌC12-NC-IN THỮ-ạ; 


50 















Ta biết rằng s = p.h, trong đó p là chu vi đáy của 
lăng trụ vàV = s đả y.h, trong đó s đáy là diện tích 
đáy của hình lăng trụ Ta lại biết rằng khi số cạnh 
đáy của hình lăng trụ tăng lên vô hạn thì chu vi p 

và diện tích s đáy lần lượt có giới hạn là chu vi và 
diện tích của hình tròn đáy của hình trụ 'U. 

Vậy ta có : 



Diện tích xung quanh của hình trụ bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. 
Thể tích của khối trụ bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. 

_ 1 _!___ J 


Ví dụ 2. Cho hình trụ 'ơ có bán kính R, trục 00' bằng 
2R và mặt cầu (S) có đường kính 00' (h.46). 

1) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích xung 
quanh của hình trụ. 

2) Hãy so sánh diện tích mặt cầu và diện tích toàn 
phần của hình trụ ịdiện tích toàn phần của hình trụ là 
tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy của nó). 

3) Hãy so sánh thể tích của khối trụ 'Ư và khối cầu (S). 



Hình 46 


Giải 

1) Dễ thấy rằng diện tích của mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ 
bằng nhau và bâng 4 nR . 

2) Diện tích toàn phần của hình trụ bằng 4nR 2 + 2ĩtR 2 = 6nR 2 . 

2 

Vậy diện tích mặt cầu bằng -r diện tích toàn phần của hình trụ. 


4 o 

3) Thể tích của khối cầu là y 7ift •. 

Thể tích của khối trụ là = nR 2 .2R = 2nR 3 . 


Vậy thể tích của khối cầu bằng thể tích của khối trụ. 


51 





















Em ĩịãy làm thử 



cắt mặt xung quanh của hình trụ (tức 
hình trụ bỏ đi hai đáy) theo một đường 
sinh rồi trải ra trên một mặt phảng thì 
ta được một hình chữ nhật có một 
cạnh bằng đường sinh / và cạnh kia 
bằng chu vi đường tròn đáy. Khi đó, 
diện tích hình chữ nhật bằng diện tích 
xung quanh của hình trụ (h.47). 


/ 



Hình 47 


Bài đọc thêm 


GIAO TUYỂN ELIP CỦA MẶT TR Ụ TRÒN ẴOAY VÀ MẶT PHANG 

Cho mặt trụ tròn xoay 'Ư có trục là A và bán kính R. Xét giao của 'Ư với một 
mp(a). Ta biết rằng : 

- Nếu (à) vuông góc với A thì giao là một đường tròn có bán kính R. 

- Nếu ( a ) song song với A thì giao có thể là hai 
đường sinh, một đường sinh hoặc là tập rỗng. 

Bây giờ, giả sử ( a) là mặt phẳng cắt A nhưng 
không vuông góc với A (h.48). Ta hãy xem 
giao của (à) và 'Ư là hình gì ? 

Ta hãy lấy một mặt cầu bán kính R bỏ vào 
mặt trụ từ trên xuống cho đến khi nó dừng lại 
vì tiếp xúc với mp(a). Như vậy là ta có mặt 
cầu ; R) tiếp xúc với mọi đường sinh của 
mặt trụ 'U và tiếp xúc với mp(o) tại điểm F- ị. 

Hiển nhiên các tiếp điểm của mặt cầu S(Oi ; R) 
với các đường sinh luôn nằm trên đường tròn 

(^) là giao tuyến của mặt trụ với mp(P-i) vuông 

góc với A tại 0-). Tương tự, ta lấy một mặt cầu 
khác cũng có bán kính R để vào trong mặt trụ từ 
phía dưới và đẩy lên cho nó tiếp xúc với mp(a). Hình 48 




52 


























Như vậy ta có mặt cầu S(0 2 ; R) tiếp xúc với mọi đường sinh của 'Ư và tiếp xúc với 
mp(a) tại điểm F 2 . Các tiếp điểm của mặt cầu này với các đường sinh luôn nằm trên 
đường tròn (‘ề 2 ) là giao tuyến của mặt trụ 'U với mp(P 2 ) vuông góc với A tại 0 2 . 

Giả sử M là một điểm thuộc (á) n T7. Vì M nằm trên (á) nên MF-Ị tiếp xúc với mặt cầu 
S(0-1 ; R) tại Fi và MF 2 tiếp xúc với mặt cầu S(0 2 , R) tại F 2 . Vì M nằm trên 'Ư nên có 
đường sinh của 'U đi qua M. Giả sử đường sinh đó cắt các đường tròn (^) và (^) 
lần lượt tại M- I và M 2 thì MM-ị và MM 2 lần lượt là tiếp tuyến của mặt cầu S(0- 1 ; R) và 
S(0 2 ; R). Từ đó ta có MF 1 = MM-ị và MF 2 = MM 2 , do đó 

MF- I + MF 2 = MM- I + MM 2 = M-\M 2 — 0-|0 2 . 

Như vậy, ( a) n 'Ư là đường elip nằm trên (à), có các tiêu điểm là F 1 , F 2 và độ dài 
trục lớn bằng 0 1 0 2 . 

Tóm lại : Nếu cắt mặt trụ tròn xoay bởi một mặt phẳng cắt trục và không vuông 
góc với trục của mặt trụ thì giao tuyển là một đường ellp. 


Câu hỏi và bài tạp 

11. Chứng minh rằng hình tròn xoay có vô số mặt phẳng đối xứng. 

12. Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên các hình tròn xoay : 

a) Sinh bởi ba cạnh của hình chữ nhật khi quay quanh đường thẳng chứa 
cạnh thứ tư. 

b) Sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường 
thẳng chứa một cạnh. 

13. Cho đường tròn (O ; R ) nằm trong mặt phẳng ( p). Tìm tập hợp các điểm M 
trong không gian sao cho hình chiếu của chúng trên ( p ) luôn nằm trên 
đường tròn đã cho. 

14. Chứng minh rằng các tiếp tuyến của mặt cầu song song với một đường 
thẳng cố định luôn nằm trên một mặt trụ xác định. 

15. Một mặt phẳng đi qua trục của hình trụ 'Ư, cắt hình trụ theo thiết diện là 
hình vuông cạnh 2 R. 

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ 'Ư. 

b) Tính thể tích của khối trụ r c. 

c) Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác đều nội tiếp hình trụ r Ư. 


53 




16. Một hình trụ 'U’ có bán kính R và chiều cao R \Ỉ3 . 

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ 'ư. 

b) Tính thể tích của khối trụ giới hạn bởi hình trụ 'U. 

c) Cho hai điểm A và B lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy sao cho góc 
giữa AB và trục của hình trụ bằng 30°. Tính khoảng cách giữa AB và trục 
của hình trụ r ư. 


§4 

L 

MĂT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN 


1 

r 


1. Định nghĩa mặt nón 

Cho đường thẳng A. Xét một đường thẳng / cắt A 
tại o tạo thành một góc a với 0° < a < 90° (h.49). 

Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l 
như thế khi quay quanh A gọi là mặt 
nón tròn xoay (hay đơn giản là mặt nón). 

A gọi là trục của mặt nón. 

I gọi là đường sinh của mặt nón. 
o gọi là đỉnh của mặt nón. 

Góc 2a gọi là góc ở đỉnh của mặt nón. 

Chúng ta dễ dàng nhận thấy : 

Nếu M là một điểm tuỳ ý của mặt nón khác với điểm o thì đường thẳng 
OM nằm hoàn toàn trên mặt nón đó. Có thể xem mặt nón Ỹ)l sinh bởi 
đường thẳng OM khi quay quanh A. Bởi thế, OM cũng được gọi là đường 
sinh của mặt nón đó. 



54 
















Em ĨỊãy làm thử 


Các em hãy lấy một miếng bìa, cắt thành hình 
quạt tròn giới hạn bởi một cung tròn AB và hai 
bán kính OA, OB (h.50). Ta uốn cong hình quạt 
tròn đó để có thể dán hai bán kính OA và OB 
với nhau. 

Sau khi dán, cung tròn AB trở thành một đường 
khép kín. Nếu ta làm cho đường khép kín này 
trở thành một đường tròn thì ta được một phẩn 
của mặt nón tròn xoay. 




Hình 50 


?1 


a) Giao của một mặt nón và một mặt phẳng đi qua trục của nó là hình gì ? 


h) Giao của một mặt nón và một mặt phẳng vuông góc với trục của nó là 
hình gì ? 


2. Hình nón và khối nón 

Cho mặt nón với trục A, đỉnh o và góc 
ở đỉnh 2a. Gọi ( p ) là mặt phẳng vuông 
góc với A tại điểm / khác o (h.51). Mặt 
phẳng ( p ) cắt mặt nón theo đường tròn (ty) 
có tâm /. Lại gọi ( p') là mặt phẳng vuông 
góc với A tại o. Khi đó 


Hình 51 

Phần của mặt nón 01 giới hạn bởi hai mặt phẳng (p) và (P r ) cùng 
với hình tròn xác định bởi (ty) được gọi là hình nón. 

Điểm o gọi là đỉnh của hình nón, đường tròn ( r <9) gọi là đường tròn đáy, 
hình tròn xác định bởi (ty) gọi là đáy của hình nón. Với mỗi điểm M nằm 
trên đường tròn (ty), đoạn thẳng OM gọi là đường sinh của hình nón ; rõ 
ràng là các đường sinh của hình nón có độ dài bằng nhau. Đoạn thẳng OI 
gọi là trục của hình nón, độ dài OI gọi là chiều cao của hình nón (đó chính 
là khoảng cách từ đỉnh o tới mặt đáy). 
















|?2| Giao của một hình nón và một mặt phẳng đi qua trục của nó là hình gì ? 

Hiển nhiên là một hình nón chia không gian thành hai phần : phần bên 
trong và phần bên ngoài của nó. 


I Hình nón cùng với phần hên trong của nó gọi là khối nón. 


3. Khái niệm vể diện tích hình nón và thể tích khối nón 

Một hình chóp gọi là nội tiếp một hình nón nếu đáy của hình chóp là đa 
giác nội tiếp đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh hình nón. 

Ta có định nghĩa : 

Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích 
xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi sô' cạnh 
đáy tăng lên vô hạn. 

Thể tích của khối nón (còn gọi là thể tích của hình nón) là giới 
hạn của thể tích của hình chóp đều nội tiếp hình nón dó khi số 
cạnh đáy tăng lên vô hạn. 

Giả sử là một hình chóp đều nội tiếp hình nón 9l ° 

(h.52). Gọi p là chu vi đáy của hình chóp đều và 



q là khoảng cách từ o tới một cạnh đáy của đT thì 

diện tích xung quanh của 3C là S xq = Khi cho 

số cạnh đáy của «3íf tăng lên vô hạn thì p có giới hạn 
là độ dài đường tròn đáy của hình nón 9t, còn q có 
giới hạn là độ dài đường sinh của hình nón. Vậy : 


Hình 52 


r 


Diện tích xung quanh của hình nón bằng một nửa tích sô' của độ 
dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh. 



đa giác đáy và chiều cao của ^(cũng là chiều cao của khối nón). Khi số 
cạnh đáy của tăng lên vô hạn thì diện tích đa giác đáy của có giới 
hạn là diện tích hình tròn đáy của khối nón 9l. Bởi vậy : 


56 








/-- > > 

Thể tích khôi nón hằng một phần ha tích số diện tích hình tròn 

đáy và chiều cao. 

k_l___ J 

Ví dụ. Cắt một hình nón 91 bằng một mặt phẳng đi qua trục của nó, ta 
được thiết diện là một tam giác đều cạnh 2a. Tính diện tích xung quanh, 
diện tích toàn phần (tức là tổng của diện tích xung quanh và diện tích đáy) 
và thể tích của khối nón 9l. 

Giải 

Giả sử thiết diện là tam giác đều OAB cạnh la, 
khi đó hình nón đã cho có bán kính đáy là a và 
độ dài đường sinh là 2 a (h.53). Vậy diện tích 
xung quanh của nó là 

1 9 

S rn = -~2mi.2a = 27Tí/ . 

xq 2 

Diện tích toàn phần là 

S tp = 2ĩui 2 + Tia 2 = 'ÌTU?' . 

Thể tích là 

ĩ7 _ 1 _ 2 „ G _ tư? 4Ĩ 

V = —na .ay 3 = ——-—. ■ 

3 3 


0 



Hình 53 


Bài đọc thcm 



GIAO TUYẾN PADADOL CỦA MẶT NÓN TRÒN ẴOAY VÀ 
MẶT PỉĩẲNG 


Ở lớp 10, chúng ta đã biết ba đường cônic là elip, hypebol, parabol. Người ta 
chứng minh được rằng : 

Nếu cắt mặt nón tròn xoay bỏi một mặt phẳng (P) không đi qua đỉnh 
của mặt nón thì giao tuyến sẽ là : 

a) Một đường elip nếu mp(P) cắt mọi đường sinh (đặc biệt, nếu (P) 
vuông góc vói trục của mặt nón thì giao là đường tròn) (h.54a) ; 

b) Một đường parabol nếu mp(P) song song với chỉ một đường sinh 
(h. 54b) ; 


57 













c) Một đường hypebol nếu mp(P) song song vởi hai đường sinh 
(h.54c). 








Sau đây ta giới thiệu một cách chứng minh cho trường hợp b). 

Xét mặt nón tròn xoay 91 trục À , đỉnh s. 

Giả sử (P) là mặt phẳng song song với đúng một đường sinh / của 9t, Ta chứng 
minh giao của 9t và (P) là một parabol (h.55). 


58 









Gọi /' là giao tuyến của mp(/, A) và 
(P) thì l' II l. Trong mặt phảng 

(/, A) , lấy điểm Oe A cách đều /, 

/' và gọi ff là mặt cầu tâm o tiếp 
xúc với / và /' (theo thứ tự tại A và 
F). Khi đó, ■9’ tiếp xúc với mọi đường 
sinh của mặt nón 01 và các tiếp 

điểm nằm trên một đường tròn ( r ế) 
chứa A. 

Gọi (P) là mặt phẳng chứa / và 
song song với (P) thì (P 1 ) có chung 
với 91 đúng một đường thẳng là / 

nên (P) chứa tiếp tuyến của (tf) tại 
A. Suy ra (P 1 ) tiếp xúc với .ỹ 7 tại A 
và (P) tiếp xúc với SP tại F. 

Mặt phẳng (Q) chứa (€) cắt (P) 
theo tiếp tuyến vừa nói nên cắt (P) 
theo đường thẳng d song song với 
tiếp tuyến đó ; suy ra d vuông góc với /'. 

Với M là một điểm tuỳ ý thuộc 9t n (P), kẻ MH vuông góc với d thì MH cùng 

phương với /' nên song song với /. Gọi £ là giao điểm của SM và ( r <c) thì E e (Q), 
ba điểm A, E, H thẳng hàng vì cùng thuộc giao tuyến của (Q) với mp(M, l). Từ 
SA = SE suy ra MH = ME, mà ME = MF (vì chúng là hai đoạn tiếp tuyến của rj> 

kẻ từ M) nên MF = MH. Điều này chứng tỏ rằng giao của mặt nón 9lvới mp(P) là 
parabol với tiêu điểm p và đường chuẩn ơ. 

I 

Câu hỏi và bài tạp 

17. Trong mỗi trường hợp sau, gọi tên hình tròn xoay : 

a) Sinh bởi ba cạnh của một tam giác cân khi quay quanh trục đối xứng của tam 
giác đó. 

b) Sinh bởi một tam giác vuông (kể cả điểm trong) khi quay quanh đường 

thẳng chứa một cạnh góc vuông. , 

18. Cho điểm A nằm ngoài mặt cầu ( s ). Chứng minh rằng các đường thẳng đi 
qua A tiếp xúc với mặt cầu ( s ) luôn nằm trên một mặt nón xác định. 



Hình 55 


59 







19. Một mặt cầu gọi là ngoại tiếp hình nón nếu mặt cầu đó đi qua đỉnh của 
hình nón và đi qua đường tròn đáy của hình nón. Hình nón như vậy gọi là 
nội tiếp mặt cầu đó. 

a) Chứng minh rằng mọi hình nón đều có mặt cầu ngoại tiếp duy nhất. 

b) Một hình nón có chiểu cao h và bán kính đáy bằng r. Tìm bán kính mặt 
cầu ngoại tiếp hình nón đó. 

c) Cho hình nón nội tiếp mặt cầu bán kính R. Nếu ỉrình nón đó có chiều cao 
bằng h thì bán kính đáy của nó bằng bao nhiêu ? Tính diện tích xung quanh 
của hình nón đó. 

20. Một mặt cầu gọi là nội tiếp hình nón nếu nó tiếp xúc với mặt đáy của hình 
nón và tiếp xúc với mọi đường sinh của hình nón. Khi đó hình nón được 
gọi là ngoại tiếp mặt cầu. 

a) Chứng minh rằng mọi hình nón đều có mặt cầu nội tiếp duy nhất. 

b) Một hình nón có chiều cao h và bán kính đáy bằng r. Hãy tính bán kính 
mặt cầu nội tiếp. 

21. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AC = b. Tính thể tích của khối tròn 
xoay sinh bởi tam giác đó (kể cả các điểm trong) khi quay quanh đường 
thẳng BC. 


ÔN TẬP CHƯƠNG II 


I - Kiến thức cần nhớ 


A - Mặt cầu, khối cầu 

1. Mặt cầu S(0 ; R ) là tập hợp {M I OM = ./?}. Khối cầu S(0 ; R) là tập hợp 

\m\om<r). 

Mặt cầu là hình tròn xoay sinh bởi một đường tròn khi quay quanh một 
đường kính của đường tròn đó. 

Khối cầu là hình tròn xoay sinh bởi một hình tròn khi quay quanh một 
đường kính của hình tròn đó. 

2. Giao của mặt cầu S(0 ; R) và mp(.P) phụ thuộc vào R và khoảng cách d từ 
o đến ( p ). Giả sử H là hình chiếu của o trên mp(P). Khi đó : 


60 





- Nếu d < R thì giao là đường tròn nằm trên ( p) có tâm H, bán kính 



- Nếu d = R thì mp (P) tiếp xúc với mặt cầu S(0 ; R ) tại H ; 

- Nếu d > R thì mpCP) không cắt mặt cầu S(0 ; R). 

3. Giao của mặt cầu S(0 ; R) và đường thẳng A phụ thuộc vào R và khoảng 
cách d từ o tới À. Giả sử H là hình chiếu của o trên A. Khi đó : 

- Nếu d < R thì đường thẳng A cắt mặt cầu S(0 ; R) tại hai điểm phân biệt; 

- Nếu d = R thì A tiếp xúc với mặt cầu S(0 ; R) tại H. Các đường thẳng tiếp 
xúc với mặt cầu tại H nằm trên tiếp diện của mặt cầu tại H ; 

- Nếu d > R thì A không cắt mặt cầu S(0 ; R). 

4. Về các tiếp tuyến của mặt cầu đi qua một điểm A nằm ngoài mặt cầu : 

- Các đoạn thẳng nối A và các tiếp điểm bằng nhau. 

- Tập hợp các tiếp điểm là một đường tròn. 

5. Hình cầu bán kính R có diện tích bằng 4nR 2 , có thể tích bằng •^-Tĩ/?' 5 . 

B - Mặt trụ, hình trụ và khối trụ 

1. Mặt trụ là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng / khi quay quanh đường 
thẳng A song song với /. 

Mặt trụ có trục A, bán kính R là tập hợp tất cả các điểm cách đường thẳng 
A một khoảng R. 

2. Hình trụ là phần mặt trụ nằm giữa hai mặt phẳng phân biệt vuông góc với 
trục của mật trụ, cùng với hai hình tròn giới hạn bởi hai đường tròn là giao 
tuyến của mặt trụ với hai mặt phẳng nói trên. 

Hình trụ là hình tròn xoay sinh bởi bốn cạnh của một hình chữ nhật khi 
quay quanh một đường trung bình của hình chữ nhật đó. 

Diện tích xung quanh của hình trụ bằng tích số chu vi đường tròn đáy và 
chiều cao. 

Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện 
tích hai đáy. 

3. Khối trụ là hình trụ cùng với phần bên trong của hình trụ đó. 

Khối trụ là hình tròn xoay sinh bởi một hình chữ nhật (kể cả các điểm nằm 
trong nó) khi quay quanh một đường trung bình của hình chữ nhật đó. 

Thể tích khối trụ bằng tích số của diện tích đáy và chiểu cao. 


61 






c - Mặt nón, hình nón và khối nón 

1. Mặt nón là hình tròn xoay sinh bởi đường thẳng / khi quay quanh đường 
thẳng A cắt / nhưng không vuông góc với /. 

Mặt nón đỉnh o, trục A (o thuộc A), góc ở đỉnh 2a là hình gồm tất cả các 
đường thẳng đi qua o và tạo với A một góc bằng a (0° < a < 90°). 

2. Hình nón là hình tròn xoay sinh bởi ba cạnh của một tam giác cân khi quay 
quanh trục đối xứng của tam giác đó. 

Diện tích xung quanh của hình nón bằng một nửa tích sô chu vi đáy và độ 
dài đường sinh. 

Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện 
tích đáy. 

3. Khối nón là hình nón cùng với phần bên trong của hình nón đó. 

Khối nón là hình tròn xoay sinh bởi một hình tam giác vuông (kể cả phần 
trong) khi quay quanh đường thẳng chứa một cạnh góc vuông. 

Thể tích khối nón bằng một phần ba tích sô của diện tích đáy và chiều cao. 

II - Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng ? 

a) Mặt cấu, khối cầu đều có vô số mặt phẳng đối xứng. 

b) Mọi tứ diện luôn có mạt cầu ngoại tiếp. 

c) Mọi hình chóp có cạnh bên bằng nhau đều có mặt cầu ngoại tiếp. 

d) Mọi hình hộp đứng đều có mặt cầu ngoại tiếp. 

e) Mặt nón, hình nón, khối nón đều có vô số mặt phẳng đối xứng. 

g) Mặt trụ, hình trụ, khối trụ đều có duy nhất một mặt phẳng đối xứng. 

2. Trong các mệnh đề sau đậy, mệnh đề nào đúng ? 

a) Mọi đường thẳng đều có chung với mặt trụ (hoặc mặt nón) nhiều nhất là 
hai điểm. 

b) Mặt trụ và mặt nón có chứa các đường thẳng. 

c) Mọi đường tròn lớn của mặt cầu đều đi qua hai điểm cố định. 

d) Hai đường tròn phân biệt cùng nằm trên một mặt trụ có bán kính bằng nhau. 

e) Hai đường tròn phân biệt cùng nằm trên một mặt nón có bán kính khác nhau. 


62 






III - Bài tập 

1. Cho mpíP) và điểm A 'không thuộc ( p ). Chứng minh rằng mọi mặt cầu đi 
qua A và có tâm nằm trên ( p ) luôn luôn đi qua hai điểm cố định. 

2. Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC, biết 
SA = SB = sc = a, ASB = 60°, BSC = 90°, CSĂ = 120°. 

3. Cho hai đường tròn (o ; /-) và (ơ'; /■') cắt nhau tại hai điểm A, B và lần lượt 
nằm trên hai mặt phẳng phân biệt ( p ) và (P'). 

a) Chứng minh rằng có mặt cầu (5) đi qua hai đường tròn đó. 

b) Tính bán kính R của mặt cầu (5) khi r = 5, r' = Vĩõ, AB = 6, 

00' = yỉĩĩ. 

4. Cho một hình nón 9l sinh bởi một tam giác đều cạnh a khi quay quanh 
một đường cao của tam giác đó. 

a) Một mặt cầu có diện tích bằng diện tích toàn phần của hình nón thì 
có bán kính bằng bao nhiêu ? 

b) Một khối cầu có thể tích bằng thể tích của khối nón 01 thì có bán kính 
bằng bao nhiêu ? 

5. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = c, AC = b. Gọi Vị, v 2 , v 2 là thể tích 
các khối tròn xoay sinh bởi tam giác đó (kể cả các điểm trong) khi lần lượt 
quay quanh AB, AC, BC. 

a) Tính Vị, v 2 , v 3 theo b, c. 

b) Chứng minh rằng -Ụ = -Ar + “V • 

vị vĩ vị 

6. Một hình thang cân ABCD có các cạnh đáy AB = 2 a, DC = 4 a, cạnh bên 
AD = BC = 3 a. Cho hình thang đó (kể cả các điểm trong) quay quanh trục 
đối xứng của nó. Hãy tính thể tích và diện tích toàn phần của khối tròn 
xoay được tạo thành. 

IV - Câu hỏi trắc nghiệm 

1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Mọi hình hộp đều có mặt cầu ngoại tiếp; 

(B) Mọi hình hộp đứng đều có mặt cầu ngoại tiếp ; 


63 




(C) Mọi hình hộp có một mặt bên vuông góc với đáy đều có mặt cầu ngoại tiếp; 

(D) Mọi hình hộp chữ nhật đều có mặt cầu ngoại tiếp. 

2. Trong số các hình hộp nội tiếp một mặt cầu bán kính R thì 

(A) Hình hộp có đáy là hình vuông có thể tích lớn nhất. 

(B) Hình lập phương có thể tích lớn nhất. 

(C) Hình hộp có các kích thước tạo thành cấp sô' cộng công sai khác 0 có 
thể tích lớn nhất. 

(D) Hình hộp có các kích thước tạo thành cấp số nhân công bội khác 1 có 
thể tích lớn nhất. 

✓ 

4 _, 

3. Một hình cầu có thể tích j7ĩ ngoại tiếp một hình lập phương. Trong các sô 
sau đây, sô' nào là thể tích của khối lập phương ? 

(A) ~ệ~'< <B)f; (C)1; <D>2 s. 

9 3 

4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Hình chóp có đáy là tứ giác bất kì có mặt cầu ngoại tiếp. 

(B) Hình chóp có đáy là hình thang vuông có mặt cầu ngoại tiếp. 

(C) Hình chóp có đáy là hình bình hành có mặt cầu ngoại tiếp. 

(D) Hình chóp có đáy là hình thang cân có mặt cầu ngoại tiếp. 

5. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng ơ. Tập hợp các điểm M trong không 
gian sao cho MA 2 +MB 2 +MC 2 +MD 2 = 2ứ 2 là 

ayj2 

(A) Mặt cầu có tâm là trọng tâm của tam giác ABC và bán kính băng — Ỳ~ ; 


, ay/ĩ 

(B) Mặt cầu có tâm là trọng tâm của tứ diện và bán kính băng —Ị- ; 

ay /2 

(C) Mặt cầu có tâm là trọng tâm của tứ diện và bán kính băng ~Ỳ~ ỉ 

, ay/2 

(D) Đường tròn với tâm là trọng tâm tam giác ABC và bán kính băng — 


64 








6. Bán kính mặt cầu tiếp xúc với các cạnh của tứ diện đều ABCD cạnh bằng a là 

(A) ; (B) (C) aV2; (D) 2ayfĩ . 

7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai đường tròn nằm trong hai mặt 
phẳng cắt nhau. 

(B) Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai dường tròn nằm trong hai mặt 
phẳng song song. 

(C) Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai đường tròn cắt nhau. 

(D) Có duy nhất một mặt cầu đi qua hai đường tròn cắt nhau tại hai diêm 
phân biệt và không cùng nằm trong một mặt phẳng. 

8. Cho hai điểm A, B cố định. Tập hợp các điểm M trong không gian sao cho 
diện tích tam giác MAB không đổi là 

(A) Hai đường thẳng song song ; 

(B) Mặt cầu ; 

(C) Mặt trụ tròn xoay ; 

(D) Mặt nón tròn xoay. 

9. Cho hai điểm phân biệt A, B cố định. Một đường thẳng / thay đổi luôn đi 
qua A và cách B một khoảng ■ — . Gọi H là hình chiếu của B trên /. Tập hợp 
điểm H trong không gian là 

(A) Mặt phẳng ; (B) Mặt trụ tròn xoay ; 

(C) Mặt nón ; (D) Đường tròn. 


10. Với điểm o cố định thuộc mặt phảng (p) cho trước, xét đường thẳng / 
thay đổi đi qua o và tạo với (p) góc 30° Tập hợp các đường thẳng / trong 


không gian là 
(A) Mặt phẳng ; 
(C) Mặt trụ ; 


5. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


(B) Hai đường thẳng ; 
(D) Mặt nón. 


65 






11. Một hình trụ có bán kính đáy bằng a, đường cao 00' = aj 3. Một đoạn 

thẳng AB thay đổi sao cho góc giữa AB và trục hình trụ bằng 30°, A, B 
thuộc hai đường tròn đáy của hình trụ. Tập hợp trung điểm / của AB là 

(A) Mặt trụ ; 

(B) Mặt cầu ; 

(C) Đường tròn có tâm là trung điểm của đường cao hình trụ, bán kính 

ayỉĩ __ , , 

—trong mặt phang trung trực của 00' ; 

(D) Mặt phẳng. 

12. Trong mặt phẳng (p) cho góc xOy . Một mặt phẳng (ộ) thay đổi và 
vuông góc với đường phân giác trong của góc xOy, cắt Ox,Oy tại A, B. 
Trong ( Q ) lấy điểm M sao cho AMB = 90°. Khi ấy, tập hợp điểm M là 

(A) Đường tròn ; (B) Mặt trụ 

(C) Mặt nón ; (D) Mặt cầu. 

13. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a. Diện tích xung 
quanh của hình nón tròn xoay sinh bởi đường chéo AC' khi quay quanh 
trục AA' bằng 

(A) 7W 2 V6 ; (B) ™ 2 V3 ; 

(C) na 2 JĨ ; (D) Tia 1 ^,. 

14. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a. Một dây cung thay đổi của đường 
tròn đáy có độ dài không đổi bằng a. Tập hợp trung điểm của đoạn thẳng 
nối đỉnh hình nón với trung điểm của dây cung đó là 

(A) Mật nón cố định ; 

(B) Mặt phẳng cố định ; 

(C) Mặt trụ cố định ; 

(D) Đường tròn cố định. 

15. Cho hình trụ có bán kính đáy R, đường cao 00'. Cắt hình trụ đó bằng mặt 
phẳng (a) vuông góc với đáy và cách điểm o một khoảng h cho trước 
( h<R ). Khi ấy, mp(a) có tính chất : 


66 


5. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-B 






(A) Luôn tiếp xúc với một mặt trụ cố định ; 

(B) Luôn cách một mặt phẳng cho trước qua trục hình trụ một khoảng h ; 


(C) Cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông ; 


(D) Cả ba tính chất trên đều sai. 

16. Một khối trụ có bán kính đáy ayj 3 , chiều cao 2ayỈ3 . Thể tích của khối cầu 
ngoại tiếp khối trụ là 


(A) 8 Vó 7 ia 3 ; (B) óVórar 3 ; (C) ^VóTia 3 ; (D) 4 ^ 7 ia 3 . 

17. Cho hình nón có đường sinh bằng đường kính đáy và bằng 2. Bán kính mặt 
cầu ngoại tiếp hình nón đó là 

(A)V3; (B) 2>/3 ; (o|; (D) 

18. Cho hình nón sinh bởi một tam giác đều cạnh a khi quay quanh một đường 
cao. Một mặt cầu có diện tích bằng diện tích toàn phần của hình nón thì có 
bán kính là 



ữV2 

(B) 

4 




19. Cho một hình nón sinh bởi một tam giác đều cạnh a khi quay quanh một 
đường cao. Một khối cầu có thể tích bằng thể tích của khối nón thì có bán 
kính bằng 


(A) ỂỈĨL ; (B) ^ ; 

4 8 


(C) 




20. Một hình nón có đường sinh bằng a và góc ở đỉnh bằng 90°. cắt hình nón 
bằng mặt phẳng (a) đi qua đỉnh sao cho góc giữa (a) và mặt đáy hình nón 

bằng 60°. Khi đó diện tích thiết diện là 

(A)^-a 2 ; <B)^a 2 ; (C) ịa 2 ; (D) I a 1 . 

21. Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng a, cạnh bên tạo với mặt đáy 
góc 60°. Diện tích toàn phần của hình nón ngoại tiếp hình chóp là 


(A) 


ĨĨUI 2 ' 
2 ’ 


(B) 


3raỉ 2 


(C) 


3 TĨO 1 

~ẽ~' 


(D) 


37ta 2 

8 


67 




















22. Cho mặt cầu bán kính R và một hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao 
2 R. Tỉ số thể tích khối cầu và khối trụ là 

(A)|; (B)|; (C)2; (D)i. 

23. Cho hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao cũng bằng R. Một hình vuông 
ABCD có hai cạnh AB và CD lần lượt là các dây cung của hai đường tròn 
đáy, mp( ABCD) không vuông góc với mặt phẳng đáy hình trụ. Diện tích 
hình vuông đó là 

(A) —(B) 5R 2 \ (C) 1ỂJĨ. (D) 5R 2 yfĩ ; 

24. Một khối hộp chữ nhật nội tiếp trong một khối trụ. Ba kích thước của khối 
hộp chữ nhật là a, b, c . Thể tích của khối trụ là 

(A) -Uĩ(a 2 +ò 2 Ịc; 

(B) Ì7i(ò 2 +C 2 )a; 

(C) ịc 2 +a 2 ^b\ 

(D) ^-7 lịa 2 +b 2 ^c hoặc ^nịb 2 +c 2S ja hoặc -^7iỊc 2 +ữ 2 jò. 

25. Một khối tứ diện đều có cạnh a nội tiếp một khối nón. Thể tích khối nón là 

(A) ^7Cữ 3 ; (B) ^-Tca 3 ; (C) ^-n a 3 ; (D)^-7iứ 3 . 

26. Cho hình nón đỉnh s, đáy là hình tròn tâm o, góc ở đỉnh bằng 120°. Trên 
đường tròn đáy, lấy một điểm A cố định và điểm M di động. Gọi s là diện 
tích của tam giác SAM. Có bao nhiêu vị trí của M để s đạt giá trị lớn nhất ? 

(A) Có 1 vị trí; (B) Có 2 vị trí ; 

(C) Có 3 vị trí; (D) Có vô số vị trí. 


68 









ở lớp 10, chúng ta đã làm quen với phương pháp toạ độ trên 
mặt phảng. Trong chương này, ta sẽ nói đến phương pháp toạ 
độ trong không gian. 

Học xong chương này, học sinh cần : 

- Hiểu và nắm vững định nghĩa về toạ độ của điểm và của 
vectơ trong một hệ trục toạ độ. 

- Nhớ và vận dụng đữợc biểu thức toạ độ của các phép tính 
trên các vectơ, các công thức và cách tính các đại lượng hình 
học bằng toạ độ. 

- Nhận dạng các phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt 
cầu trong một hệ toạ độ cho trước và viết được phương trình 
của chúng khi biết một số điều kiện cho trước. 


69 











HÊ TOA ĐÔ TRONG KHÔNG GIAN 


1. Hệ trục toạ độ trong không gian 


Trong hình học phẳng, ta đã biết hệ trục toạ 
độ trên mặt phẳng. Hệ đó thường được kí 

hiệu là Oxy hoặc (o ; i, j). Bây giờ ta thiết 
lập hệ trục toạ độ trong không gian. 


z 


k 


Trong không gian, xét ba trục toạ độ Ox, 
Oy, Oz có chung điểm gốc o và đôi một 
vuông góc với nhau (h.56). 



Hình 56 , 


ĐỊNH NGHĨA 1 

I Hệ gồm ba trục Ox, Oy, Oz đôi một vuông góc được gọi là 
hệ trục toạ độ vuông góc trong không gian. 

Thuật ngữ và kí hiệu 

Hệ trục toạ độ trong định nghĩa trên còn được gọi đom giản là hệ toạ độ 
trong không gian, và kí hiệu la Oxyz. Ta thường gọi các vectơ đơn vị trên các 

trục Ox, Oy, Oz lần lượt là 7, J, k và còn kí hiệu hệ trục toạ độ là (o ;1, j, k). 

Điểm o gọi là gốc của hệ toạ độ, hoặc đơn giản là gốc toạ độ, Ox gọi là 
trục hoành, Oy gọi là trục tung, Oz gọi là trục cao. 

Các mặt phẳng đi qua hai trong ba trục toạ độ gọi là các mặt phẳng toạ độ, 
ta kí hiệu chúng la mp(ỚAy), mp(ỡyz) và mp (Oxz), hoặc đơn giản hơn là 
(Oxy), (ũyz), ( Oxz ). 

Khi không gian đã có hệ toạ độ Oxyz thì nó được gọi là không gian toạ độ Oxyz 
hoặc đơn giản là không gian Oxyz. 

Ta cần chú ý tới các đẳng thức sau đây : 



?1 Tại sao ta có các đẳng thức trên ? 


70 














2. Toạ độ của vectơ 

Trong không gian toạ độ Oxyz với các vectơ đơn vị ĩ, 7 , ĩc trên các trục, 
cho một vectơ ũ. Khi đó ta đã biết rằng có bộ ba số duy nhất (jc ; y ; z) sao 
cho u = xỉ + y] + zk. 

Bộ ba số đó cũng được gọi là toạ độ của vectơ ũ đối với hệ toạ độ Oxyz và 
kí hiệu ũ = (x;y ; z) hoặc u(x ; y ; z). Vậy : 

( ----- \ 

ũ = (x;y;z) o ũ(x \ y \ z) Cì ũ = xỉ + yj + zk. 

V __--- 4 

Hiển nhiên theo định nghĩa và kí hiệu trên, ta có 

7 = (1; 0; 0) ; 7 = (0; 1; 0) ; 7 = (0; 0; 1). 


?2| Tại sao nếu vectơ u có toạ độ {x ; y ; z) đối với hệ toạ độ (0;ĩ,j,ĩc) thì 
X = IU ; y = uj ; z = u.k ? 

Ví dụ 1. Trong không gian toạ độ ịo ; 7, 7 , , gọi I, J, K là các điểm sao 


cho i = OI, 7 = OJ, k = OK . Gọi M là trung điểm của JK, G là trọng tâm 
tam giác IJK. 


a) Xác định toạ độ của vectơ OM . 


b) Xác định toạ độ của vectơ MG . 

Giải (h.57) 
a) Ta có 

ớM = i(õ7 + ÕK) = o7+Iy + I 
1 . 1 


do đó ƠM = 



b) Ta có 


MG = OG - OM = iỊo/ + OJ + Ok} -\{oJ + OK j 


hay MG = 




6 ’ 6 


3 2y 


7 + 


71 






















Từ định nghĩa về toạ độ của vectơ, ta dễ dàng suy ra các tính chất sau đây : 



3. Toạ độ của điểm 


Trong không gian toạ độ Oxyz, mỗi 
điểm M được hoàn toàn xác định bởi 

vectơ OM (h.58). Bởi vậy, nếu (x ; y ; z) 

là toạ độ của OM thì ta cũng nói (. x;y;z ) 
là toạ độ của điểm M và kí hiệu là 
M = (x; y; z) hoặc M(x ; y ; z). 

Như vậy : 

— 

M = (x;y; z) <=> OM = xi + yj + zk . 



Hình 58 


Nếu điểm M có toạ độ (x ; y ; z) thì số X gọi là hoành độ, số y gọi là tung 
độ và SỐ z gọi là cao độ của điểm M. 


72 





















I ? 31 C//<? hệ toạ độ Oxyz và điểm M(x ; y ; z) .Tại sao có các khẳng định sau ? 

a) o = (0 ; 0 ; 0). 

b) M e (ỡxy) <=> z = 0, tức là M = (x ; y ; 0). 

M e ( Oyz ) ox = 0, Íỉít* là M = (0 ; y ; z). 

M e (ơxz) <z> y = 0, tức là M = (x; 0 ; z). 


I? 41 Với điều kiện nào của X, y, z thì điểm M(x \y\z) nằm trên một trục toạ độ ? 


£s 1 


Trên hình 59 có một hệ trục toạ độ Oxyz cùng với các hình vuông có cạnh bằng 
đơn vị. 



a) Xác định toạ độ của các điểm A, B, c, D, E. 

b) Dựng điểm p nểu p = (3 ; 6 ; -3). 


4. Liên hệ giữa toạ độ vectơ và toạ độ hai điểm mút 

Cho hai điểm A( x a '•> yA' Z A^ B( x b ’ yB ’ z b)- Th eo định nghĩa, ta có 
ÕẢ = (x A ; y A ; Z A ) vằỠB = (x B ; y B ; Z B ). Ta lại biết rằng AB = OB - OA . 
Từ đó ta suy ra toạ độ của vectơ AB và độ dài của nó : 

1) AB = (Xg — ; y B -y A ; Zg —Z A ). 

2 ) AB = Ậx b - j ^) 2 +(v b - t ^) 2 +(z b -z A f . 


73 









































ầ: 

/ ^ Trong không gian toạ độ Oxyz cho bốn điểm không đồng phảng Ả(x A ; y A ; Z A ), 
ỊỊ ĩ yỊỊ i yQ i D(x d ị y £J Ị Zjj). 

a) Tìm toạ độ của trung điểm đoạn thẳng AB. 

b) Tìm toạ độ của trọng tâm tam giác ABC. 

c) Tìm toạ độ của trọng tâm tứ diện ABCD. 

Ví dụ 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho bốn điểm /4(5 ; 3 ; -1), 

B{2\ 3; -4), C{\ ; 2 ; 0), D(3 ; 1 ;-2). 

1. Chứng minh rằng : 

a) Bốn điểm A, B,c, D không đồng phẳng ; 

b ) Tứ diện ABCD có các cạnh đối vuông góc với nhau ; 

c) Hình chóp D.ABC là hình chóp đều. 

2. Tìm toạ độ chân đường cao H của hình chóp D.ABC. 

Giải 


1. a) Ta phải chứng minh ba vectơ DA = (2 ; 2 ; 1), DB = (-1 ; 2 ; -2) và 
DC = (-2 ; 1 ; 2) không đồng phẳng. Rõ ràng hai vectơ DB và DC không 

cùng phương nên nếu ba vectơ DA, DB, DC đồng phẳng thì phải có các 
số m và n sao cho 

—m - 2n = 2 


mDB + nDC = DA hay < 


2 m + n = 2 
—2 m + 2n = 1 


Dễ thấy hệ phương trình trên vô nghiệm, suy ra ba vectơ ấy không đồng phẳng. 
b) Ta có DẮ = (2 ; 2 ; 1) và BC = (-1; -1; 4). 


Vậy DA.BC = -2 - 2 + 4 = 0. Suy ra D/4 1 BC. 
Làm tương tự ta cũng có DB1AC và DC 1AB. 

c) DA = V2 2 +2 2 + l 2 = 3 ; 

DB = V(-l) 2 + 2 2 + (-2) 2 = 3 ; 

DC = V(-2) 2 + l 2 + 2 2 = 3. 


74 










Tương tự, ta cũng có AB = BC = CA = 3\fĩ. Vậy D.ABC là hình chóp đều. 
2. Vì D.ABC là hình chóp đều nên H trùng với trọng tâm tam giác ABC hay 

Õĩi = ị{ÕẴ + ÕB + Õc) . Từ dó suy ra 


5. Tích có hướng của hai vectơ 

Ta đã biết về tích vô hướng của hai vectơ. Ta cần nhớ rằng tích đó là một 
số và có thể tính được dễ dàng nếu biết toạ độ của hai vectơ. 

Sau đây ta sẽ nói về tích có hướng của hai vectơ. 

Khác với tích vô hướng, tích có hướng không phải là một số mà là một 
vectơ, bởi vậy tích có hướng còn được gọi là tích vectơ. 


ĐỊNH NGHĨA 2 


Tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ ũ(a; b\ c) và 
v{a'\ b'\c') là một vectơ được kí hiệu là [m, v] {hoặc ũav) 
và có toạ độ được xác định như sau : 



a b 
a' b' 


= ( bc’ —b’c; ca' -c'a \ ab' -a'b). 


Ví dụ 3. Cho u = (1 ; 0 ; -1) và V = (2 ; 1 ; 1) thì ta có : 


'o -1 


-1 1 


1 o' 

1 

9 

1 2 

9 

2 K 


= (1;-3;1). 


fầ 3 

" ^ Đối với hệ toạ độ Ịơ; , hãy chứng tỏ các công thức sau đây đúng : 

c -- ^ 

[ĩ,]~\ = ĩc-,[] ,ĩc~\ = ĩ;[k,ĩ~\ = ]. 

V___/ 


75 
























Tính chất của tích có hướng 

Các tính chất sau đây của tích có hướng thường được áp dụng khi giải một 
số bài toán hình học : 

'ĩ. [«, v] = 0 khi và chỉ ~khi "hãi ~Ỹẽctỡ "ũ và V "cung "phữỡng. ^ 

2. Vectơ [ũ, v] vuông góc với cả hai vectơ ũ và V , tức là 


[ũ, v].M = ịũ, v].v =0. 





Chứng minh 

1. Từ định nghĩa 2, ta dễ dàng chứng minh được tính chất 1. 

2. Giả sử ũ = (a ; b ; c) và V = (a'; b '; c’). Từ định nghĩa của tích có 

hướng ta có : 

[w, v] = ịbc'- b'c ; ca'- c'a ; ah'— a'b ). 

Suy ra : 

[Ũ, v].M = (bc'~ b'c)a + (ca 1 - c'a)b + ( ab'- a'b)c 

= bc' a — b' ca + ca' b — c' ab + ab' c — a' bc = 0. 

Tương tự ta cũng có [«, v]. V = 0. 

3. Nếu một trong hai vectơ ũ và V là vectơ 6 thì tính chất 3 là hiển nhiên. 

Bây giờ ta xét trường hợp cả hai vectơ đó đều khác õ. Khi đó, vì 

—» —» 


_M.v 

COS{u,v) = j^ B 
|m| . |v| 


nên ta có : 




= 7(ư 2 +6 2 +c 2 )(a ,2 +ò ,2 +c' 2 )-(««’+ tó'+cc') 2 


= ylibc'- /?’c) 2 + (ca'- c'ư) 2 4- (a//- ~ÕĨjỹ = |[ĩ?, v]|. ■ 


76 


















CHÚ Ý 


CT 3 


Ta vẽ các vectơ OA = ú ; OB = V. 
Nêu hai vectơ ũ và V không cùng 
phương (h.60), ta gọi s là diện tích 
hình bình hành có hai cạnh là OA 
và OB, khi đó 

l«|.|v|.sin(i?, v) = OA.OB.sinẤOB 

= s. 

Vậy độ dài của vectơ [«, v] bằng số 
đo diện tích hình bình hành nói trên. 


[írn 



Hình 60 


ứng dụng của tích có hướng * 


a) Tính diện tích hình hình hành 

Nêu ABCD là hình bình hành thì theo chú ý trên ta có 


s = Ad] . 


b) Tính thể tích khối hộp 

Nêu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp với 
diện tích đáy ABCD là s, chiều cao là 
h = AH, (p là góc hợp bởi hai vectơ 

AA' và \_AB, AD~\ (h.61) thì thể tích 
của hình hộp đó là : 

V = s.h 

= |[ĂỔ, ãd][ah 
= |[ÃỖ, ãd\ . \ÃA'\ . ịcos^ị. 



Vậy V = [aB, Ad]. AA'\. 

ũ\ 

’ ^ Hâ v chứn 9 tỏ rằng ba vectơ u, V, w đồng phẳng khi và chỉ khi [ũ, v].vv = 0. 


77 













Như vậy, chúng ta nên nhớ một số tính chất liên quan đến tích vô hướng và 
tích có hướng sau đây : 


«lvo«.v = 0, 

ũ và V cùng phương <=> [«, v] = 0. 
ũ, V, w đồngphẳng <=> [w, v].H' = 0. 


Ví dụ 4. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho bôh điểm A(0 ; 1 ; 1), B(- 1 ; 0 ; 2), 
C(-l ; 1 ; 0) và D(2 ; 1 ; -2). 

a) Chứng minh rằng bốn điểm đó không đồng phẳng. 

b ) Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A và bán kính 
đường tròn nội tiếp tam giác đó. 

c) Tính góc CBD và góc giữa hai đường thẳng AB và CD. 

d) Tính thể tích tứ diện ABCD và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh D. 

Giải 

a) Bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng khi và chỉ khi ba vectơ BA, 
BC, BD không đồng phảng hay 

[Ă4, Bc].BD *0. 

Ta có BA = (1 ; 1 ; -1), BC = (0 ; 1 ; -2), BD = (3 ; 1 ; -4). Suy ra : 


[. BA , Bc] = 


'\ -1 


-1 1 


1 r 

J -2 


o 

<N 

1 


0 K 


= (-1 ; 2 ; 1 ). 


[ba, Bc] . BD = (-1).3 + 2.1 + l.(-4) =-5*0. 


Vậy bốn điểm đã cho không đồng phẳng. 
b) Ta có : 


2 ,L—, — 2 

Nếu gọi AH là đường cao của tam giác ABC thì 

BC 


w - \\[ta. bc ]\= ụtữ TĨTĨ. ệ 


A//=^ = 


Vo 2 + l 2 + (-2) 2 


Vs • 


78 





















Nêu gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC và 2 p là chu vi của 
tam giác đó thì S ABC = p.r. Dễ dàng tính được 

2 p — AB + BC + CA = y/s + V5 + V2 
nên ta có : r = = ——_ ^ 

p s + 73 + V2' 


c) 


cosCBD = cos(bC, Bơ) = 


B££D 9 

tec|.|ÃĨ>| ~ VĨ 3 Õ 


Nếu gọi a là góc giữa hai đường thẳng và CD thì 

Iãổ.cdI 


cosa = cos 




d) Ta dễ thấy thể tích khối tứ diện ABCD bằng ị thể tích khối hộp có ba 

6 


cạnh là BA, BC, BD. Như vậy 


y A BCD = ỵ[BA, Bc].BD 


5 

6 


Nếu gọi DK là đường cao của tứ diện kẻ từ D thì 


3.1 


DK = 


_ 3 'Yabcd _ _6 _ 5 


3 aổc 


^ Vó' 
2 


6. Phương trình mặt cầu 

Trong không gian toạ độ Oxyz cho mặt 
cầu s[l ; R) có tâm I(xq; y 0 ; z 0 ) và 
bán kính R (h.62). 

Điểm M(x ; y ; z) thuộc mặt cầu đó khi 
và chỉ khi IM = R hay IM 2 = R 2 , nghĩa là 

(x - x 0 ) 2 +(y- y 0 ) 2 +(z- z 0 Ỷ = R 2 . 



79 















Phương trình trên được gọi là phương trình của mặt cầu sụ ; R). 

Như vậy, nếu biết toạ độ của tâm và biết bán kính mặt cầu thì ta có thể dễ 
dàng viết được phương trình của mặt cầu đó. 

r -- “ TTT^l 

Mặt cầu tâm Ị(xq ; y 0 ỉ z o)' bán kính R có phương trình 
(x-x 0 ỷ +(y-y 0 ) 2 +(z-z 0 ) 2 = R 2 . 

I___ J 

5 

Hãy viết phương trình mặt cầu có đường kính A\A 2 với 

Aị =(ữị ; bị ; C|) và A 2 = {a 2 ■’ ^2 ’ c t) 
theo hai cách sau : 

- Tìm toạ độ tâm và tính bán kính của mặt cầu. 

- Nhận xét rằng điểm M nằm trên mặt cầu khi và chỉ khi AịM ,A 2 M = 0. 

6 

Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm >A(0; 0; 0), 6(1; 0; 0), C(0; 1; 0), D(0; 0; 1). 

Nhận xét 

Nếu ta khai triển phương trình mặt cầu S{I ; R) và viết dưới dạng/(x, y, z) = 0 
thì dễ thấy rằng f(x,y,z ) là đa thức bậc hai đối với X, y, z, có các hệ số 

của X 2 , y 2 , 1 đều bằng 1 và không có các hạng tử chứa xy, yz, zx. Bây giờ ta 
xét vấn đề ngược lại: Phương trình dạng 

X 2 + y 2 + z 2 + 2 ax + 2 by + 2cz + d = 0 (1) 

có phải là phương trình mặt cầu trong không gian toạ độ Oxyz cho trước 
hay không ? 

Phương trình (1) có thể viết như sau : 

(x + a) 2 + (y + b) 2 + (z + c) 2 = a 2 + b 2 + c — d. (2) 

Gọi I là điểm có toạ độ (-a ; -b ; -c) và M là điểm có toạ độ (x ; y ; z) thì vế 
trái của (2) chính là IM 2 . Bởi vậy ta dễ dàng suy ra : 

Nếu a 2 + b 2 + 2 -d> 0 thì IM = 4Õ 2 + b 2 + c 2 - d. Vậy (1) là phương 
trình của măt cầu có tâm I(—a ; —b ; —c) và có bán kính 










R=Jã 2 ~b 



Nếu a + b 2 + 2 - d = 0 thì IM = 0 và phương trình (1) xác định điểm I duy nhất. 

Nếu a 2 + b 2 + c 2 - d < 0 thì không có điểm M nào có toạ độ thoả mãn (1). 
Vậy : 

Phương trình X + y 2 + z + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 là phương 
trình của mặt cầu khi và chỉ khi ầ + b 2 + c 2 > d. Khi đó tâm 
mặt cầu là điểm I(-a ; -b ; —c ) và bán kính mặt cầu là 


R= Va 2 + Í > 2 


ũ ’ _ .. , . .._.. 

/ ® Mỗi phương trình sau đây có phải là phương trình mặt cầu hay không ? Nếu phải thì 
hãy xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đó. 

a) X 2 + y 2 - z 2 + 2x -y + 1=0; 

b) 3x 2 + 3 y 2 + 3 2 -2x = 0 ; 

c) 2x 2 + ly 2 = (x + y) 2 -z 2 + 2x - 1 ; 

d) (X + y) 2 = 2xy - z 2 + 1. 


Câu hỏi và bài tạp 


1. Trong hệ toạ độ (0]l,J,k) cho các vectơ : 


u = i — 2j ; V = 3Ỉ + - k) ; w = 2? —k + 3y . 


a) Tìm toạ độ của các vectơ đó. 

b) Tìm côsin của các góc (v,7), (v, y) và (v, k). 

c) Tính các tích vô hướng M.v, u.w, v.vv. 


2. Trong hệ toạ độ (o ;l,J,k) cho vectơ u tuỳ ý khác õ. Chứng minh rằng : 



6. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


81 










3. Tim góc giữa hai vectơ « và V trong mỗi trường hợp sau : 

a) u =(1; 1 ; 1); V = (2 ; 1 ;-1). 

b) u = 3Ĩ + Ãj ; V = -ĩj + 3 k . 


|-»| 1—»1 —* -» N 2 71 7 

4. Biết |«| = 2, |v| = 5, góc giữa hai vectơ u và V bằng — . Tim k đê vectơ 

p = ku + 17v vuông góc với vectơ q = 3u - V . 


5. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm M(a ; b ; c). 

a) Tim toạ độ hình chiếu (vuông góc) của M trên các mặt phẳng toạ độ và 
các trục toạ độ. 

b) Tìm khoảng cách từ điểm M đến các mặt phẳng toạ độ, đến các trục toạ độ. 

c) Tim toạ độ của các điểm đối xứng với M qua các mặt phảng toạ độ. 

6. Cho hai điểm A(Xị ; )>] ; Z|) và B(x 2 ; y 2 ;'Z 2 ). Tìm toạ độ điểm M chia đoạn 
thẳng AB theo tỉ số k (tức là MA = kMB ), trong âó k* 1. 

7. Cho hình bình hành ABCD với A (-3 ; -2 ; 0), B (3 ; -3 ; 1), C(5 ; 0 ; 2). 
Tim toạ độ đỉnh D và góc giữa hai vectơ AC và BD. 

8. a) Tim toạ độ điểm M thuộc Ox sao cho M cách đều hai điểm A(1 ; 2 ; 3) 
và B(-3 ; -3 ; 2). 

b) Cho ba điểm /4(2 ; 0 ; 4), B(4 ; ; 5) và C(sin5r; cos3í; sin 3 1). Tim t 

để AB vuông góc với oc (o là gốc toạ độ). 

9. Xét sự đồng phẳng của ba vectơ H, V và w trong mỗi trường hợp sau : 

a) «(4; 3; 4), v(2;-l ; 2), w(l ;2; 1); 

b) w(l ; -1 ; 1), V(0 ; 1 ; 2), vv(4 ; 2 ; 3); 

c) «(4 ; 2 ; 5), V (3 ; 1 ; 3), w( 2;0; 1). 

10. Cho ba điểm /4(1 ; 0 ; 0), 5(0 ; 0 ; 1), C(2 ; 1 ; 1). 

a) Chứng minh /4, B, c không thẳng hàng. 

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC. 


82 


6. HINHHỌC12-NC-IN THỬ-B 





c) Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A. 

d) Tính các góc của tam giác ABC. 

11. Cho bốn điểm A(1 ; 0 ; 0), B(0 ; 1 ; 0), C(0 ; 0 ; 1) và £>(-2 ; 1 ; -2). 

a) Chứng minh rằng A, B, c, D là bốn đỉnh của một hình tứ diện. 

b) Tính góc tạo bởi các cạnh đối của tứ diện đó. Tính thể tích tứ diện 
ABCD và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh A. 

12. Cho hình chóp S.ABC có đường cao SA = h, đáy là tam giác ABC vuông 
tại c, AC = b, BC = a. Gọi M là trung điểm của AC và N là điểm sao cho 

SN = ịsẽ. 

3 

a) Tính độ dài MN. 

b) Tìm sự liên hệ giữa a, b, h để MN vuông góc với SB. 

13. Tìm toạ độ tâm và tính bán kính của mỗi mặt cầu sau đây : 

a) X 2 + y 2 + z 2 - 8x + 2y + 1 = 0 ; 

b) 3 jc 2 + 3y 2 + 3z 2 + ÓJt - 3y + 15z - 2 = 0 ; 

c) 9x 2 + 9 y 2 + 9z 2 - 6x + 18y + 1 = 0. 

14. Trong mỗi trường hợp sau, hãy viết phương trình mặt cầu : 

a) Đi qua ba điểm A(0 ; 8 ; 0), B(4 ; 6 ; 2), C(0 ; 12 ; 4) và có tâm nằm trên 
mp(ơyz); 

b) Có bán kính bằng 2, tiếp xúc với mặt phẳng (Oyz) và có tâm nằm trên tia Ox ; 

c) Có tâm 7(1 ; 2 ; 3) và tiếp xúc với mp(ỡyz). 


83 





PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHĂNG 


1. Phương trình mặt phẳng 

Vectơ n ^ 0 gọi là vectơ pháp tuyến 
của mặt phẳng (à) nếu giá của n 
vuông góc với mặt phẳng ( a). 

Rõ ràng nếu n là vectơ pháp tuyến của 
mp(ậ) thì kn (k* o) cũng là vectơ 
pháp tuyến của mp(«). 

Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng 
(à) đi qua điểm M 0 (x 0 ;^ 0 ;z 0 ) và có 



vectơ pháp tuyến n(A ; B ; C). Chú ý 

rằng vì nên A 2 +B 2 +c 2 > 0. Khi đó, điều kiện cần và đủ để điểm 

M(x ; y ; z) thuộc (à) là u.MqM = 0 (h.63), hay 


A(x -x 0 ) + Bịy -y 0 ) + C(z -z 0 ) = 0. 


( 1 ) 


Nhận xét. Nếu ta đặt D = ~(Ax 0 + By 0 + Cz 0 ) thì phương trình (1) trở thành : 


/'■ .. \ 

Ax + By + Cz + D = 0, trong đó Á 2 + B 2 + c 2 > 0. 

s___> 


( 2 ) 


Phương trình (2) gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng ( a ) hay nói 
gọn là phương trình mp(a). 


Như vậy, ta dễ dàng viết được phương trình mặt phẳng nếu biết toạ độ của 
một điểm thuộc nó và toạ độ một vectơ pháp tuyến của nó. 

Ví dụ 1. Viết phương trình mặt phẳng ( à) đi qua ba điểm M(0; 1; 1), N( 1; -2; 0) 
và P{\ ; 0; 2). 


Giải. Ta có MN = (1; - 3 ; - 1) và MP = (1; - 1; 1). Từ đó ta tính được 


n = \_MN, Mp\ = (-4 ; - 2 ; 2). Vectơ n * õ vuông góc với cả hai vectơ 


84 















MN, MP nên n là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (á). Như vậy, (à) 
là mặt phẳng đi qua điểm M và có vectơ pháp tuyến n nên có phương trình 

- 4(x - 0) - 2(y - 1) + 2(z - 1) = 0 hay 2x + y - z = 0. ■ 


4 1 , , _ . 

' ^ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(l; -2 ; 3) và £(-5 ; 0; l). Hãy viết phương 
trình mặt phẳng trung trực ( p ) của đoạn thẳng AB. 


Như vậy, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng (2). Định lí sau đây 
khẳng định điều ngược lại. 


ĐỊNH LÍ 


Trong không gian Oxyz, mỗi phương trình 
Ax + By + Cz + D = 0 với Á 2 + B 2 + c 2 > 0 
đều là phương trình của mật mặt phẳng xác định. 


Ấ 2 (để chứng minh định lí). 

' . ’ 

Lấy một nghiệm (jc 0 ; y 0 ; z 0 ) nào đó của phương trình (2), tức là 


Ax 0 + By ữ + Cz 0 + D = 0. 

Gọi (p ) là mặt phảng đi qua điểm M 0 (x 0 ; y 0 ; z o) c ° vectơ pháp tuyến là 
n{A\B\C). Hãy viết phương trình của ( p) để thấy rằng nó tương đương với 
phương trình (2). 


2. Các trường hợp riêng 

Chúng ta hãy xét một số trường hợp riêng của phương trình mặt phẳng và 
nói rõ trong mỗi trường hợp đó, mặt phẳng có đặc điểm gì. 

Ã* 

' ^ Trong không gian Oxyz, xét mặt phảng (a) có phương trình : 

Ax + By + Cz + D = 0. 

Hãy giải thích vì sao ta có các khẳng định sau đây : 

a) Mặt phẳng (á) đi qua gốc toạ độ o khi và chỉ khi D = 0. 

b) Mặt phẳng (a) song song (hoặc chứa) trục toạ độ Ox khi và chỉ khi A = 0. 

Hãy phát biểu kết luận tương tự cho trường hợp B = 0 và trường hợp c = 0 . 


85 









c) Mặt phảng ( a) song song hoặc trùng với mặt phẳng (Oxy) khi và chỉ khi 
/4=5 = 0. 


Hãy phát biểu kết luận tương tự cho trường hợp B = c - 0 và trường hợp c = A = 0. 


Sau đây ta xét trường hợp mặt phẳng có phương trình 

Ax + By + Cz + D = 0 với các hệ SỐA, B, c, D đều khác 0. 

Khi đó bằng cách đặt a = -^7 , h = —77, c = —77, ta đưa phương trình trên 

A B c è 

vể dạng 



(3) 


Rõ ràng mặt phẳng có phương trình (3) cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại 
các điểm M{a ; 0 ; 0), N(0 ; b ; 0) và P{ 0 ; 0 ; c). Độ dài đại số của các 

vectơ OM, ON, OP trên các trục toạ độ chứa chúng lần lượt là OM = a ; 

ON = h ; OP = c. Bởi vậy phương trình (3) được gọi là phương trình mặt 
phang theo đoạn chắn. 

Ví dụ 2. Trong không gian Oxyz, cho điểm M = (30 ; 15 ; 6 ). 

a) Hãy viết phương trình mặt phẳng (à) đi qua các hình chiếu của M trên 
các trục toạ độ. 

h) Tìm toạ độ hình chiếu H của điểm o trên mp(a). 

Giải 

a) Các hình chiếu của M trên các trục toạ độ là các điểm (30 ; 0 ; 0), (0 ; 15 ; 0) 
và (0 ; 0 ; 6 ). Phương trình mp(ậ) đi qua ba điểm đó là 

— + -77 + 4 = 1 hay X + 2y + 5z - 30 = 0. 

30 15 6 ’ 

b) Điểm H nằm trên mặt phẳng (à) và vectơ OH cùng phương với vectơ 

pháp tuyến rt(l; 2 ; 5) của {à), tức là OH = th. Bởi vậy, nếu gọi (x; y ; z) 
là toạ độ của H thì 

X + 2y + 5z - 30 = 0 

X = t 

' y = 2t 
z = 5t. 


86 










Bằng cách thay các giá trị X, y, z từ ba phương trình cuối vào phương trình 
đầu, ta được t + 4t + 251 - 30 = 0. Từ đó ta tìm được t = 1 và do đó H = (1; 2; 5) 

3. Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 
Hai bộ SỐ tỉ lệ 

Xét các bộ n số (jtj ; x 2 ;...; x n ) (n> 2), trong đó các số Xị, x 2 ,..., x n không 
đồng thòi bằng 0. 

• Hai bộ số (Aj ; A 2 ;...; A n ) và (5] ; B 2 ;...; B n ) như thế được gọi là tỉ lệ 
với nhau (hay tỉ lệ) nếu có một số t sao cho Aị = tBị, A 2 = tB 2 ,...,A n = tB n . 
Khi đó ta viết 

A l- A 2 -... : A n = B x : B 2 :...: B n hoặc ^ = ... = 

Theo định nghĩa đó, ta có 

1 : -2 : 3 = 2 : -4 : 6 hay ị = ^ = I (ở đây t = ụ ; 

2 : 0 : 4 : 0 = 1 : 0 : 2 : 0 hay Y = I = ị = (ởđây t = 2). 

• Khi hai bộ số (/4 ị ; A 2 ;...; A n ) và (Z?J ; B 2 ;...; B n ) không tỉ lệ, ta viết 

Aị : A 2 :...: A n * Bị : B 2 :...: B n . 

Ví dụ: 1 : 5 : -2 : 4 * 1 : -2 : 5 : 4, 1 : 0 : 1 : 2 * 1 : 1 : 1 : 2. 

• Ta hãy xét trường hợp hai bộ số (/4j ; A 2 ;...; A n ) và (5] ; B 2 ;...; B n ) tỉ 
lệ, nhưng hai bộ sô' (i4j ; A 2 ;...; K ; A n+1 ) và ( 5 1; b 2 ; -; B n ; B n+ 1 ) 
không tỉ lệ. Điều đó có nghĩa là : có số / sao cho Aị = tBị,A 2 = tB 2 ,...,A n = tB n 
nhưng A n+ ị * tB n+ ị. Trong trường hợp đó, ta viết: 

= A 2 = _ A n A n+\ 

B l B 2 B n B n+1 

Vị trí tưomg đối giữa hai mặt phảng 

Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng (a) và (a r ) lần lượt có phương trình: 
(ữ) ; Ax + By + Cz + D = 0 
(a'):A'x + B'y + C'z + D' = 0; 

chúng lần lượt có vectơ pháp tuyến là n (A ; B ; C) và n'(A '; B '; C'). 


87 







?1 


Nếu A : B : c * A ': B ': C' thì Ịa có thể nói gì về hai vectơ n (A ; B ; C) 

và n' (j4' ; B' ; C') và do đó nói gì vê vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 
( a ) và ( a ’) ? 

Bây giờ ta xét trường hợp A : B : c = A': B': C' hay -ộ. = JL = 

ABC 


A ” Hãy xét vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng (a) và(a') trong mỗi trường hợp sau: 

^A B C^D A B c D 

a)- 7 - = -^- = -^-*— ; b) —r = -r: = -r: = —. 

A' B' C' D' A' B' C' D' 


Tóm lại ta có : 


Cho hai mặt phẳng (à) và (a') lần lượt có phương trình : 

(à): Ax + By + Cz + D = 0 

(a’): A'x + B'y + C’z + D’= 0 . 

a) Hai mặt phẳng đó cắt nhau khi và chỉ khi A : B : c * A' : B’ : C'. 

b) Hai mặt phẳng đó song song khi và chỉ khi 

A_ D 

A'~ B'~ C' * £>'■ 

c) Hai mặt phẳng đó trùng nhau khi và chỉ khi 
A__B_ _C__D_ 

A'~ B'~ C'~ D' 


72}Hai mặt phẳng (à) và (a r ) nói trên vuông góc với nhau khi nào ? 


Â * 

' ” Cho hai mặt phẳng (a) : 2x -my + 10 z + w + 1 = 0 

(^) : X - 2y + (3w + l)z -10 = 0. 
Hãy tìm giá trị của m để : 

a) Hai mặt phẳng đó song song ; 

b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ; 

c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ; 

d) Hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. 


88 














4. Khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng 

Trong không gian Oxyz, cho điểm M 0 (x 0 ; y 0 ; z 0 ) và mặt phẳng ( a ) có 
phương trình : Ax + By + Cz + D = 0. Hoàn toàn tương tự như công thức 
tính khoảng cách từ một điểm tới một đường thẳng trong hình học phẳng, 

ta có công thức sau đây về khoảng cách d(M ữ , (à)) từ điểm M 0 tới mp(a) : 


\Axq + ByQ + Czq + D 


d(M 0 , («)) = 


Vrì 2 + B 2 +c 2 



Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là : 

3x —y + 2z - 6 = 0 và 6x - 2y + 4z + 4 = 0. 


Ví dụ 4. Cho tứ diện OABC có ha cạnh OA, OB, oc đôi một vuông góc, 
OA — a, OB = b, oc = c. Tính độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ o. 


z 


Giải 


c 



Vì ba cạnh OA, OB, oc đôi một vuông góc 
nên ta có thể chọn hệ toạ độ có gốc 
là o và có A = (ứ ; 0 ; ó), B = (0 ; b ; 0), 
c = (0 ; 0 ; c) (h.64). Khi đó mp(ABC) có 
phương trình theo đoạn chắn là 


o 



a h c 

Chiều cao h cần tìm là khoảng cách từ 
điểm o tới mp {ABC) nên 

h Ịo + o + o-iỊ 


X 


Hình 64 


abc 



+ e 2 ư 2 + a 2 ồ 2 


Ví dụ 5. Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D' cạnh a. Trên các cạnh AA', BC, 
C'D' lần lượt lấy các điểm M, N, p sao cho AM = CN = D'P = t, với 0 < t < a. 
Chứng minh rằng mp(MNP ) song song với mp{ACD r ) và tính khoảng cách 
giữa hai mặt phẳng đó. 


89 













Giải 


Chọn hệ toạ độ Oxyz có gốc o trùng với D, các trục Ox, Oy, 0z lần lượt đi qua 
A, c và D' như ở hình 65. Khi đó : A = (a ; 0 ; 0), c = (0 ; a ; 0), D' = (0 ; 0 ; à), 
M = (ứ ; 0 ; 0, N = ự ; a ; 0), p = (0 ; t ; à). 



Hình 65 

Phương trình theo đoạn chắn của mp (ACD r ) là : 

X y z 1 _ 

— + — + — = 1 hay x + y + z- a = 0. 
a a a 

Mặt phẳng đó có vectơ pháp tuyến n = (1 ; 1 ; 1). 

Mặt khác, mp(MA^P) có vectơ pháp tuyến là n' = \_MN, MP~\. 

Ta có MN = (t - a ; a ; - t) ; MP = (-a ; t ; a - t). 

Từ đó ta tìm được toạ độ của n' là 

n' = (a 2 + t 2 - at ; a 2 + t 2 - at ; a 2 + t 2 . - at). 

Bởi vậy hai vectơ n và n' cùng phương ; ngoài ra dễ thấy điểm M không 
nằm trên mp04CD'); do đó mp(MA^P) // mỹiACD 1 ). 

Khoảng cách d giữa hai mặt phẳng đó bằng khoảng cách từ điểm M của 
mp(MNP) tới mp(/4 CD r ) nên ta có 

J \ci + 0 + t — ữ\ tyỊ 3 ^ 

*W777Ĩ = ~' 


90 






















Câu hỏi và bài tộp 


15. Viết phương trình mặt phẳng trong mỗi trường hợp sau : 

a) Đi qua ba điểm M (2 ; 0 ; -1), W(1 ; -2 ; 3), P(0 ; 1 ; 2); 

b) Đi qua hai điểm A(1 ; 1 1), B{ 5 ; 2 ; 1) và song song với trục Oz ; 

c) Đi qua điểm (3 ; 2 ;-l) và song song với mặt phẳng có phương trình 
Jt - 5y + z = 0 ; 


d) Đi qua hai điểm A(0 ; 1 ; 1), B (-1 4 0 ; 2) và vuông góc với mặt phẳng 
x-y+z+ 1 = 0 ; 


e) Đi qua điểm M(a ; b ; c) (abc Ỷ 0) và song song với một mặt phẳng toạ độ ; 

g) Đi qua điểm Ơ(1 ; 2 ; 3) và cắt các trục toạ độ tại các điểm A, B, c sao 

cho G là trọng tâm tam giác ABC ; 

h) Đi qua điểm H( 2 ; 1 ; 1) và cắt các trục toạ độ tại các điểm A, B, c sao 
cho H là trực tâm của tam giác ABC. 

16. Xét vị trí tương đối của mỗi cặp mặt phẳng cho bởi các phương trình sau : 

a) X + 2y - 1 + 5 = 0 và 2x + 3y - lz - 4 = 0 ; 

b) x-2y + z- 3= 0 và 2x-y + 4z-2 = 0; 

c) x + y + z- l= 0 và 2x + 2y + 2z + 3 = 0 ; 

d) 3x - 2y + 3z + 5 = 0 và 9x - 6y - 9z - 5 = 0 ; 

e) X - y + 2z - 4 = 0 và lOx - ÌO)’ + 20z - 40 = 0. 

17. Xác định giá trị của m và n để mỗi cập mặt phẳng sau đây song song : 

a) 2x + ny + 2z + 3 = 0 và mx + 2y - 4z + 7 = 0 ; 


b) 2x + y + mz - 2 = 0 và X + ny + 2z + 8 = 0. 

18. Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là : 
2x — my + 3z-6 + m = 0 
và (m + 3)x - 2y + (5m + l)z — 10 = 0. 

Với giá trị nào của m thì: 
a) Hai mặt phẳng đó song song ? 


91 




b) Hai mặt phẳng đó trùng nhau ? 

c) Hai mặt phẳng đó cắt nhau ? 

d) Hai mặt phẳng đó vuông góc ? 

19. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai mặt phẳng (à) và ( a ') trong mỗi trường 
hợp sau : 

a) (à) : 2x - y + 4z + 5 = 0, (a 1 ): 3x + 5y - z - ỉ = 0 

b) (à) : 2x + y - 2z - 1 = 0, (a'): 6x - 3y + 2z - 2 = 0 ; 

c) (a): X + 2y + z - ỉ = 0, (a r ): X + 2y + z + 5 = 0. 

20. Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng 

Ax + By + Cz + D = 0 

và Ax + By + Cz + D’ = 0 với D * D\ 

21. Tim điểm M trên trục Oz trong mỗi trường hợp sau : 

a) M cách đều điểm A{2 ; 3 ; 4) và mặt phẳng 2x + 3y + z - 17 = 0; 

b) M cách đểu hai mặt phẳng X + y - z + 1 = 0vàx-_y + z + 5=0. 

22. Cho tứ diện OABC có các tam giác OAB, OBC, OCA là những tam giác 
vuông đỉnh o. Gọi a, p, /lần lượt là góc giữa mặt phẳng (ABC) và các mặt 
phẳng ( OBC ), (OCA), ( OAB ). Bằng phương pháp toạ độ, hãy chứng minh : 

a) Tam giác ABC có ba góc nhọn ; 

b) cos 2 a + cos 2 p + cos 2 ỵ = ỉ. 

23. Viết phương trình mặt phảng song song với mặt phẳng 4 jc + 3y — \2z + 1 = 0 
và tiếp xúc với mặt cầu có phương trình : 

X 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4y — 6z - 2 = 0. 


92 






PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG 


1. Phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng 

• Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d 
đi qua điểm M ữ (xQ ; y 0 ỉ z o) và có vectơ chỉ 
phương u(a ; b ; c) (h. 66 ). Vì u * õ nên ta phải 
có a 2 + b 2 + c 2 > 0 . 

Ta biết rằng điều kiện cần và đủ để điểm 
M(x \ y \ z) nằm trên đường thẳng d là vectơ 

MqM cùng phương với vectơ u, tức là có số 

t G M sao cho MqM = tu . Chú ý rằng 

MqM = (x - x 0 ; y - y 0 ; z - z 0 ) 

nên điều kiện nói trên tương đương với: 



X = XQ + at 

< y = y 0 +bt 
z = Zq + ct 


trong đó a 2 + b 2 + c 2 > 0. 


( 1 ) 


Hệ phương trình (1) được gọi là phương trình tham số của đường thẳng d 
với tham số là t. Với mỗi giá trị của tham số t, hệ phương trình trên cho ta 
ba giá trị X, y, z là toạ độ của một điểm nằm trên d. 

Ngược lại, mỗi hệ phương trình dạng (1) đểu là phương trình tham số của 
đường thẳng d đi qua điểm (*0 ; ’ z o) c ỏ vcctơ chỉ phương là u{a ;b;c). 

1 

Cho đường thẳng d có phương trình tham sô': 

x = \-2t 
y = 2 + t 
1 = 2 1 . 


93 















a) Hãy tìm toạ độ một vectơ chỉ phương của d. 

b) Xác định toạ độ của các điểm thuộc d ứng với giá trị t = 0, t = \ ,t - -2. 

c) Trong các điểm /4(3 ; 1 ; —2), B{- 3 ; 4 ; 2), C(0 ; 2,5 ; 1), điểm nào thuộc d, điểm 
nào không ? 


Xét đường thẳng d có phương trình tham số (1). 

Trong trường hợp abc * 0, bằng cách khử t từ các phương trình của hệ (1), 
ta được : 


íalọ = = IZ3L, váiabc* 0 . 

a b c 

_____ ' 


( 2 ) 


Hệ phương trình (2) được gọi là phương trình chính tắc của đường thẳng d. 
Ngược lại, mỗi hệ phương trình như thế đều là phương trình chính tắc của một 
đường thẳng hoàn toàn xác định, đó là đường thẳng đi qua điểm (x 0 ; _y 0 ỉ z o) 
và có một vectơ chỉ phương là u(a ; b ; c). 


** .... 

' ” Cho hai mặt phẳng (a) và (a') có phương trình : 

(a) :2jt + 2y + z-4 = 0 
(a'):2x-y-z + 5 = 0. 

a) Hãy giải thích tại sao hai mặt phẳng (ar) và (a 1 ) cắt nhau. 


b) Gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng (a) và («')• Hãy tìm toạ độ của một 
điểm thuộc d và xác định toạ độ của một vectơ chỉ phương của d. 

c) Viết phương trình tham số và chính tắc của đường thẳng d. 

2. Một số ví dụ 

■ • 


Ví dụ 1. Viết phương trình tham sô của đường thẳng d đi qua hai diêm 
phản biệt /4(1 ; 0 ; —2) và A\2 ; 1 ; 1). 

Giải 

Vectơ ÃA' = (1; 1 ; 3) là một vectơ chỉ phương của d, ngoài ra d đi qua điểm A 
và A' nên d có phương trình tham số là : 


94 













X = 1 + t 


X — 2 + t 


y = t 

z — —2 + 3 1 


hoặc 


y = 1 + t 
z = \ + 3t. 


Ví dụ 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho tứ diện ABCD với 

A = (0 ; 0 ; 2) , B = (3 ; 0 ; 5), c = (l; 1; o), D = (4 ; 1; 2 ) . 
à) Viết phương trình tham số của đường cao tứ diện ABCD hạ từ D. 
b) Tìm toạ độ hình chiếu H của D trên mặt phẳng ị ABC}. 


Giải 

a) Ta có AB = (3 ; 0 ; 3), Ãc = (l; 1 ; - 2). 


Vì Ị^A5 ,^cJ = (-3 ; 9 ; 3) nên một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) 
là n = (l; - 3 ; - l). 

Vậy phương trình tham số của đường cao d hạ từ D của tứ diện là 

'x = 4 + t 



= 1 - 3 1 

= 2 -t. 


b) Mật phẳng [ABC) có vectơ pháp tuyến n = (l; - 3 ; - l) và đi qua 
A (o ; 0 ; 2) nên có phương trình là 

l(jc - o) - 3(y - o) - l(z - 2) = 0 
hay x-3y-z + 2 = 0. 

Hình chiêu H của D trên mặt phẳng [ABC) là giao điểm của đường thẳng d 
VỚI mặt phăng [ABC). Để tìm toạ độ điểm H, ta giải hệ gổm các phương 
trình của đường thẳng d và mp [ABC) : 

X = 4 + 1 
y = 1 - 3t 

< 

z = 2 - t 

X - 3y - z + 2 = 0. 


95 












Thay các giá trị của x,y,z trong ba phương trình đầu vào phương trình 
cuối, ta có 4 + t - 3(1 - 3t) - (2 - /) + 2 = 0. Từ đó suy ra t = Do đó 




Vậy 


Ví dụ 3. Cho hai mặt phẳng (à) và ( a ') lần lư0 có phương trình 
x + 2y-z+l=0 và x + y + 2z + 3 = 0. 

Chứng tỏ rằng hai mặt phẳng đó cắt nhau và viết phương trình tham số của 
giao tuyến hai mặt phang đó. 


Giải 


Hai mặt phẳng đã cho cắt nihau vì bộ ba số (1 ; 2 ; -1) không tỉ lệ với bộ ba 

số (1 ; 1 ; 2). 

Gọi d là đường thẳng giao tuyến của chúng. Đường thẳng d. gồm các điểm 
M(x; y ; z) vừa thuộc (a) vừa thuộc (a’) nên toạ độ của M là nghiệm của hệ : 

|x + 2y-z + l= 0 
ịjc + y + 2z + 3 = 0. 

Bây giờ ta có thể viết phương trình tham số của d bằng một trong các cách 
sau đây : 

Cách 1. Tìm toạ độ một điểm A thuộc d và một vectơ chỉ phương của nó rồi 
viết phương trình tham sô của d. 

Cụ thể là : trong hệ (1) cho z = 0 rồi tìm X và y, ta được X = -5 ,y = 2. 
Vậy điểm A(-5 ; 2 ; 0 ) thuộc d. 

Gọi n\ =( 1; 2 ; - 1 ) là vectơ pháp tuyến của mặt phăng (a), n 2 = (1; 1; 2) 
là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng («'). Đường thẳng d vuông góc với hai 

vectơ và «2 nên nó có vectơ chỉ phương là u = = (5 ; -3 ; -1). 



96 







Vậy, phương trình tham số của đường thẳng d là 

X = -5 + 5t 
<y = 2-3t 
z = —t. 

Cách 2. Tìm toạ độ hai điểm phân hiệt A và A' thuộc d rồi viết phương 
trình đường thẳng đi qua hai điểm đó. 

Cụ thể là : Trong hệ (1) cho z = 0, ta tìm được X = -5, y = 2. Vậy điểm 
A{- 5 ; 2 ; 0) thuộc d. 

Lại cho z = 1, ta được X = -10, y = 5. Vậy A'(-10 ; 5 ; 1) cũng thuộc d. 

Vectơ chỉ phương của d là AA ' = (-5 ; 3 ; 1) nên d có phương trình tham số là: 

X = -10-51 
<y= 5 + 31 
z = 1 + t. 


Cách 3. Trong hệ (7) cho z — t rồi tìm X và y theo t, ta được 

X = -5 - 5t 
< y = 2 + 3t 
z = t. 

V 

Đó cũng là phương trình tham số của đường thẳng d. 


Ví dụ 4. Cho hai đường thẳng dj và d 2 lần lượt có phương trình là 


dị : • 


X = t 

, J . X _ y -1 _ z + 2 

^ = -1-4, và = V ^5 

z = 6 + 6t 


Viết phương trình chính tắc của đường thẳng dj đi qua điểm M( 1 ; —1 ; 2), 
vuông góc với cả d j và d 2 . 


Giải 

Các đường thẳng í/j và d 2 lần lượt có vectơ chỉ phương là 

Uị (1; -4 ; 6 ) và u 2 (2 ; 1 ;-5). 


7. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


97 












Đường thẳng í/3 vuông góc với cả và d 2 nên một vectơ chỉ phưotng của 


d 3 là «3 = 
trình chính tắc là 


Mj, «2]. 


Ta tính được «3 = (14; 17; 9) và do đó, í/3 có phương 


X - 1 _ y + 1 _ 2-2 
14 17 - 9 


3. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 

Trong không gian, cho đường thẳng d đi qua điểm M 0 , có vectơ chỉ phương 
M và đường thẳng d' đi qua điểm Mỏ, có vectơ chỉ phương u'. Dựa vào ba 

vectơ u, u' và MqMq , ta có thể biết được vị trí tương đối giữa hai đường 
thẳng d và d 1 . 



a) d và d ’trùng nhau khi và chỉ khi ba vectơ u, u' và MqMq cùng phương (h.67a). 

b) d // d’ khi và chỉ khi H và «' cùng phương với nhau nhưng không cùng 
phương với MqA/ó (h.67b). 


98 


7. HÌNHHỌC 12 -NC-IN THỬ-B 


















c) d và d' cắt nhau khi và chỉ khi u và u' không cùng phương, đồng thời 
ba vectơ u, u' và MqMq đồng phẳng (h.67c). 

d) d và d’ chéo nhau khi và chỉ khi d, d' không đồng phẳng, hay khi và chỉ 
khi ba vectơ u, w' và MqMq không đồng phẳng (h.67d). 

Vậy ta có : 



I ? I Hai đường thẳng dvà d' nói trên vuông góc với nhau khi nào ? 

Ví dụ 5. Trong không gian Oxyz, xét cặp đường thẳng d m , d’ m có phương 
trình là : 




X = ỉ + mt 

• y = m + 2t 
z — 1 — m — 3t 


d' 


m 


X = m — 2t ' 
y = mt' 

\z = \ — m + t'. 


Xác định vị trí tương đối giữa hai đường thẳng đố tuỳ theo giá trị của m. 


99 




















Giải 


Đường thẳng d m đi qua điểm M( 1 ; m ; 1 - m) và có vectơ chỉ phương là 
ù = {m\ 2;- 3). Đường thẳng d' m đi qua điểm M'(m ; 0 ; 1 - m) và có vectơ chỉ 

phương là u ' = (-2 ; m ; 1). Ta có MM' = (m - 1; - m ; 0). 

Từ đó ta tính được : 



Vậy : 

^ 1 .. _ t 

1) Nếu m * 2 và m * —- thì hai đường thăng đã cho chéo nhau. 


4 


2) Nếu m = 2 thì ĩi = (2 ; 2 ; - 3) và u' = (-2 ; 2 ; 1) không cùng phương, 
suy ra hai đường thẳng đã cho cắt nhau. 


1 ^ 

— -7 ; 1 cũng không 
4 J 



4 K 4 ) • V 

cùng phương, suy ra hai đường thẳng đã cho cắt nhau. 




CHÚ Ý 


Nếu biết phương trình của hai đường thẳng d và d’ thì ta cũng có 
thể xét vị trí tương đối giữa chúng bằng cách giải hệ gồm các 
phương trình xác định d và d ’ để tìm giao điểm. 

Nếu hệ phương trình có nghiệm duy nhất thì d và d’ cắt nhau. 

Nếu hệ phương trình có vô số nghiệm thì d và d’ trùng nhau. 

Nếu hệ phương trình vô nghiệm thì d và d’ song song hoặc chéo 
nhau, song song nếu hai vectơ chỉ phương của chúng cùng 
phương, chéo nhau nếu hai vectơ đó không cùng phương. 


Ví dụ 6. Cho đường thẳng d là giao tuyến của hai mặt phảng 
(a):jt + y = 0 và (a 1 ): 2x -ỵ + z - 15 = 0 
và đường thẳng d' có phương trình 


X = 1 — t 

' y = 2 + 2t 
\z = 3. 


Xác định vị trí tương đôi giữa hai đường thẳng d và d'. 


100 












Giải 

Cách 1 

Trong hệ gồm hai phương trình của hai mặt phẳng («) và («'), ta cho 
X = 0 thì y = 0 và z = 15. Vậy điểm M(0 ; 0 ; 15) nằm trên d. 

Lại cho x= 1 thì y = -1 và z = 12. Vậy điểm N( 1 ; -1 ; 12) nằm trên d. 

Như vậy d là đường thẳng đi qua M và có vectơ chỉ phương 

u = ~MN = (1; - 1; - 3). 

Đường thẳng d' đi qua M\ 1 ; 2 ; 3) và có vectơ chỉ phương 

«' = (- 1 ; 2 ; 0 ). 

Ta có MM' = (1 ;2 ; -12). 

Dễ thấy rằng MM' = 4« + 3«’, tức là ba vectơ u, u\ MM' đồng phẳng. 
Ngoài ra hai vectơ u, u' không cùng phương. 

Từ đó suy ra hai đường thẳng d và d’ cắt nhau. 

Cách 2 

Mặt phẳng (a) có vectơ pháp tuyến là «1 (l ; 1; o). 

Mặt phẳng («') có vectơ pháp tuyến là «2 (2 1 ;l). 

Do đó, vectơ chỉ phương của d là M = Ị^mị, « 2 ~ị = (l13). 

Đường thẳng d’ có vectơ chỉ phương là u' = (-1; 2 ; o). 

Ta có [«,?]= (6; 3; 1)^0. 

Mặt khác, điểm Mq( 0 ; 0 ; 15) e d, điểm MÓ(l; 2 ; 3) e d\ 

MqMq = (l; 2 ; - 12). 

Ta suy ra ịu, = 0. 

Vậy hai đường thẳng d và d’ cắt nhau. 


101 











Cách 3 

Để tìm toạ độ giao điểm của d và d\ ta giải hệ phương trình sau đây : 


Jt + y = 0 

2jc — y + z — 15 = 0 

• X = \ — t 

y = 2 + 2t 
2 = 3. 

Bằng cách thay các giá trị của X, y, z ở ba phương trình cuối vào hai phương 
trình đầu của hệ, ta được 


o 


|2(l-0-(2 +20 + 3-15 = 0 
Ịl — t + 2 + 2 1 = 0 
[- 4 1 - 12 = 0 
r + 3 = 0 


<=> r = -3. 


Khi đó JC = 4, y = -4, z = 3. 

Vậy hai đường thẳng d và d' cắt nhau tại điểm (4 ; - 4 ; 3). ■ 


4. Một số bài toán về tính khoảng cách 

Ta đã có các công thức để tính khoảng cách giữa hai điểm và khoảng cách 
từ một điểm tới một mặt phẳng. Bây giờ, ta xét khoảng cách từ một điểm 
tới một đường thẳng và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. 


Bài toán 1. Tính khoảng cách h từ một 
điểm M đến đường thẳng d đi qua điểm 

M 0 và có vectơ chỉ phương u . 

Cách giải 

Gọi u là điểm sao cho Mqư = M (h.68). 
Nếu M Ể d thì diện tích s của hình bình 
hành có hai cạnh MqM và MqU là 



102 
















s =|[m 0 m, M 0 ơ]| = |[m 0 M,m]|. 

Vì khoảng cách h cần tìm là chiều cao của hình bình hành ứng với cạnh 
MqU nên ta có 

h |[Ãỹỹ"]| 

Nếu M € d thì hiển nhiên h = 0 và công thức nói trên vẫn đúng. ■ 

3 

Tính khoảng cách từ điểm Af (4 ; - 3 ; 2) đến đường thẳng d có phương trình 

x + 2 _ỵ + 2 _ z 
3 - 2 

Bài toán 2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau dị và ắ 2 , biết 
dị đi qua điểm Mị và có vectơ chỉ phương Mj ; <^2 đi qua điểm M2 và có 
vectơ chỉ phương «2 • 



Nếu ta xem MjM 2 là cạnh bên của hình hộp đó thì diện tích mặt đáy của 


hình hộp là s = 


Uị, u 2 


Khi đó, chiều cao h của hình hộp chính là 


khoảng cách giữa hai đường thẳng và d 2 . Vậy ta có : 


h = 


Uị, 

“ 2 ] 

. m x m 2 

1 

[ u b 

u 2 



103 































Ấ 4 .. 

" * Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau , d 2 có phương trình 
như sau : 


, X y -1 z- 6 

d, — 

1 ] 2 3 


x-ì +t 


và d 2 :< 


y =-2+ t 
z = 3-t. 


Bài tạp 

24. Trong không gian Oxyz, viết phương trình tham số và chính tắc (nếu có) 
của các đường thẳng sau đây : 

a) Các trục tọa độ Ox, Oy và Oz ; 

b) Các đường thẳng đi qua điểm M 0 (xQ ; y 0 ; z 0 ) (với XQ.yQ.ZQ * 0) và song 
song với mỗi trục toạ độ ; 

c) Đường thẳng đi qua M {2 ; 0 ; -1) và có vectơ chỉ phương w(-l; 3 ; 5) ; 

d) Đường thẳng đi qua N{-2 ; 1 ; 2) và có vectơ chỉ phương £7(0; 0; - 3) ; 

e) Đường thẳng đi qua N(3 ; 2 ; 1) và vuông góc với mặt phẳng 

2jc - 5y + 4 = 0 ; 

g) Đường thẳng đi qua hai điểm P(2 ; 3 ; -1) và Q(ỉ ; 2 ; 4). 

25. Viết phương trình tham số, chính tắc (nếu có) của các đường thẳng sau đây : 

a) Đường thẳng đi qua điểm (4 ; 3 ; 1) và song song với đường thẳng có 
phương trình : 

X = 1 + 2t 
• y = -3 1 
z = 3 + 2t. 

b) Đường thẳng đi qua điểm (-2 ; 3 ; 1) và song song với đường thẳng có 
phương trình : 

x - 2 _ ỵ + 1 _ z + 2 
2 1 “ 3 ' 

26. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng 

, Jt-l_y + 2_z — 3 
: 2 3 “ 1 

trên mỗi mặt phẳng toạ độ. 


104 















27. Cho đường thẳng d: 


X = t 


y = 8 + 4t và mặt phẳng (P): X + y + z - 7 = 0. 

2=3+2 t 

a) Tim một vectơ chỉ phương của d và một điểm nằm trên d. 

b) Viết phương trình mặt phẳng đi qua d và vuông góc với mpí/ 5 ). 

c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d trên mp(P). 

28. Xác định vị trí tương đối giữa các cặp đường thẳng d và d' cho bởi 
phương trình : 


X ,. X - 1 _ z - 3 

a) d : í—d. = y-l = —í 


b)d: 


X = t 

y = -3 - 4t 
z = -3 - 3t ; 


,, ,x-3_y + l_z + 2 
: 6 -2 1 ■ 

d' là giao tuyến của hai mặt phẳng: 
(a) : X + y - z = 0 , 

(«') : 2x — y + 2z = 0. 


29. Viết phương trình đường thẳng đi qua A(1 ; -1 ; 1) và cắt cả hai đường 
thẳng sau đây : 


X = 1 + 2t 
d : < y = t 

z = 3 - t ; 


d’: 


X = t 

y = -l-2t 
z = 2 + t. 


30. Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng d ! và cắt cả hai 
đường thẳng d 2 và í/ 3 , biết phương trình của dị, d 2 và d 3 là : 


d ì : 


a: = 1 

y = - 

z = 1 — t 


_ 't , A* . ,/ . X - \ _ y + 2 z - 2. , . 

y = -2 + 4/ ; d 2 : ^ ; dy. 


X = -4 + 5 1' 
y = -7 + 9 1' 
z = t'. 


31. Cho hai đường thẳng : 

r jc = 8 + í 

í/ị : < 


y = 5 + 2t và d 2 : 


3 - X _ y — 1 _ z — 1 


z = 8 - t 

a) Chứng tỏ rằng hai đường thẳng đó chéo nhau. 

b) Viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc toạ độ o và song song với dị và d 2 . 


105 

























c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng dị và d 2 . 

d) Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng đó. 

32. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (à) có phương trình : 

d ’ — 2 — = = ’ (à): 2x + y + z - s = 0. 


a) Tìm góc giữa d và (à). 

b) Tìm toạ độ giao điểm của d và (à). 

c) Viết phương trình hình chiếu vuông góc của d trên (à). 

33. Cho đường thẳng A và mpíP) có phương trình : 

A : ^ ; (P): 2x + z - 5 = 0. 

a) Xác định toạ độ giao điểm A của A và ( p ). 

b) Viêt phương trình đường thẳng đi qua A, nằm trong (P) và vuông góc với A. 

34. a) Tính khoảng cách từ điểm A/(2 ; 3 ; 1) đến đường thẳng A có phương trình : 

x+2_y-l_z+l 
1 2 -2 ' 


b) Tính khoảng cách từ điểm N (2 ; 3 ; -1) đến đường thẳng A đi qua điểm 


Mn 


13 ^ 

2 ; 0 ; - -■ và có vectơ chỉ phương «(-4 ; 2 ; - l). 


35. Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng sau 


a) 


X — 1 + t 

y = -ỉ-t 

2 = 1 


Và 


X = 2-31' 
y = -2 + 3t' 
z = 3; 


b) — = y ~ 4 = z + 1 
- 1 1 -2 


và 


X = -t' 

<y = 2 + 3t' 

2 = -4 + 3 1\ 


106 






















ÔN TÂP CHƯƠNG III 


I - Kiến thức cần nhớ 


1. Toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ 

+ Điểm M có toạ độ (x ; y ; z) o OM = xi + yj + zk. 

+ Vectơ u có toạ độ (x ; _y ; z) <z>u = xỉ + ỹj + zk. 

+ Nếu điểm A = (x A ; y A ; Z A ) và điểm B = (x B ; y B ; Zg) thì 
AB = (x B - X A ; y B - y A ; Z B - Z A ). 

2. Tích vô hướng và tích vectơ. Cho ĩì = (x ; ỵ ; z) và V = (x'; y '; z'). 
+ Tích vô hướng của u và V là số : M.v = xx'+ yy'+ zz' . 

+ Tích có hướng của u và V là vectơ 

z X 

’ _' . 1 
z X 


H-( 


Vectơ [m, v] vuông góc với cảu và V. 

+ Một số tính chất: M X V <=> «. V = 0 ; 

u và V cùng phương <=> [m, v] = 0 ; 
u ,v,w đồng phẳng •» [u, v]. w = 0 . 

+ Diện tích hình bình hành : S ABCD = I \_AB, AD~ị. 

+ Thể tích hình hộp : VABCD A'B'C'D' - |[^’ AD~\ . AA' . 

3. Phương trình mặt cầu. Phương trình có dạng 

JC 2 + y 2 + z 2 + 2 ax + 2by + 2 cz + (1 = 0, 
với điều kiện a 2 + b 2 + 2 > d„ là phương trình mặt cầu có tâm ( a ; -b ; -c) và 

có bán kính R = ^a 2 + b 2 + c 2 - d . 

4. Phương trình mặt phẳng. Phương trình 

Ax + By + Cz + D = 0, với A 2 + B 2 + Ớ > 0 


107 













là phương trình của mặt phẳng có vectơ pháp tuyến là h(A ; B ; C). 

Mặt phẳng đi qua điểm (jt 0 ; y 0 ; z 0 ) với vectơ pháp tuyến (A ; B ; C) có 
phương trình : 

A{x - x 0 ) + B{y - y 0 ) + C(z - z 0 ) = 0. 

5. Phương trình đường thẳng 

Cho đường thẳng d đi qua điểm Mq [xq ; y 0 ; z o) va c ° vectơ chỉ phương 

u{a ; h ; c). Khi đó : 

+ Phương trình tham số của d là 

X = XQ + at 
< y = y 0 +bt 
z = Zq + ct. 

+ Phương trình chính tắc của d (khi abc * 0) là 

* - Xọ _ y - y 0 _ z - Zọ 

a b c 

6 . Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 

Nếu ( a ) có phương trình Ax + By + Cz + D = 0 va (a 1 ) cổ phương trình 
A'X + B'y + C'z + D' = 0 thì 

+ (à) và ( a r ) cắt nhau khi và chỉ khi A : B : c * A' : B' : C'; 

+ («) và («') song song khi và chỉ khi -^7 = -^7 = ệr * ; 

+ (à) và (a r ) trùng nhau khi và chỉ khi -^7 = -Ệ; = Ẹr, = — ; 

A B c D 

+ (à) và (a 1 ) vuông góc với nhau khi và chỉ khi AA'+ BB'+ CC' = 0. 


7. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 

Nếu đường thẳng d đi qua điểm M 0 , có vectơ chỉ phương u và đường thẳng 
d’ đi qua điểm Mỏ, có vectơ chỉ phương u' thì : 


+ d và d’ trùng nhau <=> [u, «'] = [«, MqMq] = õ 


+ dlld’ o. 


[ u , m'J = 0 

[u, * õ 


108 

















[«, m'] * õ 


+ d và d' chéo nhau <=> [« M'] . M 0 Mỏ * 0 . 


8 . Khoảng cách 

+ Khoảng cách giữa hai điểm A(x a ; y A ; Z A ) và B(x b ; y B ; Z B ) là 

AB = Ặ X B - X A ) 2 + (^S " yA ) 2 + ( z 5 ” ~A ý • 

+ Khoảng cách từ điểm M 0 ( x ữ ; y 0 ; Zq) đến mặt phảng (à) có phương trình 
Ax + By + Cz + D = 0 là 


+ By ! Q + Cz 0 + ũ 


d(M ữ , («)) = 


4a* + 5 2 + c 2 


+ Khoảng cách từ điểm M] đến đường thẳng A đi qua Mq và có vectơ chỉ 
phương u 



+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau A và A', trong đó A đi qua 
điểm Mq và có vectơ chỉ phương u , còn A' đi qua điểm Mỏ và có vectơ chỉ 

phương u' là 



II - Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Cho biết toạ độ của hai điểm A, B, làm thế nào để tìm : 


a) Toạ độ của vectơ AB ; 

b) Khoảng cách giữa hai điểm A và B ; 

c) Toạ độ của trung điểm đoạn thẳng AB ? 


109 














2. Cho toạ độ bốn đỉnh của một hình tứ diện, làm thế nào để tìm : 

a) Toạ độ của trọng tâm tứ diện ; 

b) Toạ độ của tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ; 

c) Thể tích tứ diện ; 

d) Độ dài dường cao ứng với một mặt của tứ diện ? 

3. Bằng phưcmg pháp toạ độ, làm thế nào để chứng minh : 

a) Hai vectơ cùng phương ; 

b) Ba vectơ đồng phẳng ; 

c) Ba điểm thẳng hàng ; 

d) Bốn điểm không đồng phẳng ? 

4. Trong mỗi trường hợp sau, hãy nêu cách viết phương trình mặt phẳng : 

a) Đi qua ba điểm không thẳng hàng ; 

b) Đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng cho trước ; 

c) Đi qua một điểm và song song với hai đường thẳng chéo nhau cho trước ; 

d) Đi qua một đường thẳng và song song với một đường thẳng cho trước ; 

e) Đi qua một điểm và vuông góc với hai mặt phẳng cho trước ; 

g) Chứa hai đường thẳng song song hoặc cắt nhau ; 

h) Đi qua một đường thẳng và vuông góc với một mặt phảng cho trước. 

5. Trong những trường hợp sau, làm thế nào để viết phương trình đường thẳng : 

a) Đi qua một điểm và có vectơ chỉ phương cho trước ; 

b) Đi qua hai điểm phân biệt cho trước ; 

c) Đi qua một điểm và vuông góc với một mặt phẳng cho trước ; 

d) Đi qua một điểm và song song với hai mặt phẳng cắt nhau cho trước ; 

e) Đi qua một điểm và cắt hai đường thẳng chéo nhau cho trước ; 

g) Là đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau cho trước ? 

6 . Bằng phương pháp toạ độ, làm thế nào để xác định vị trí tương đối: 

a) Giữa hai mặt phẳng ; 

b) Giữa hai đường thẳng ? 


110 





7. Bằng phương pháp toạ độ, làm thế nào để tính khoảng cách : 

a) Từ một điểm đến một mặt phẳng ; 

b) Từ một điểm đến một đường thẳng ; 

c) Giữa hai đường thẳng chéo nhau ; 

d) Giữa hai đường thẳng song song ; 

e) Giữa hai mặt phẳng song song ; 

g) Giữa đường thẳng và mặt phẳng song song với đường thẳng đó ? 

8 . Trong các trường hợp sau, làm thế nào để xác định toạ độ của điểm : 

a) Là hình chiếu của một điểm trên một mặt phẳng cho trước ; 

b) Là hình chiếu của một điểm trên một đường thẳng cho trước ; 

c) Đối xứng với một điểm cho trước qua một mặt phăng cho trước ? 


III - Bài tập 

1. Cho bốn điểm A( 1 ; 6 ; 2), B(4 ; 0 ; 6 ), C(5 ; 0 ; 4), D(5 ; 1 ; 3). 

a) Chứng minh rằng bốn điểm đó không đồng phẳng. 

b) Tính thể tích tứ diện ABCD. 

c) Viết phương trình mp (BCD). 

d) Viết phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với mp (BCD). Tìm toạ độ 
tiếp điểm. 

2. Cho hai điểm i4(l; -1 ; -2), B (3 ; 1; 1) và mặt phẳng (P) : X - 2y + 3z - 5 = 0. 

a) Tim toạ độ điểm A' đối xứng với điểm A qua mp(/ J ). 

b) Tìm góc giữa đường thẳng AB và mpíP). 

c) Viết phương trình mặt phẳng ( Q ) đi qua A, B và vuông góc với mp(P). 

d) Tìm toạ độ giao điểm I của đường thẳng AB và mp(P). Viết phương trình 
đường thẳng À nằm trong ( p ), đi qua I và vuông góc với AB. 

3. Cho đường thẳng (1 và mpíP) có phương trình : 



(P ): X - 3y + z - 1 = 0. 


111 





a) Viết phương trình đường thẳng d' là hình chiếu vuông góc của d trên 
mp(/>). 

b) Viết phương trình đường thẳng dị là hình chiếu song song của d trên 
mp(P) theo phương Oz. 

c) Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ o, cắt d và song song 
với mp(/ J ). 

4. Cho điểm /4(2 ; 3 ; 1) và hai đường thẳng : 


X = —2 — t 




z — 2t 

a) Viết phương trình mpí/ 5 ) đi qua A và dị. 

b) Viết phương trình mp(0 đi qua A và d 2 . 

c) Viết phương trình đường thẳng d đi qua A, cắt cả dị và d 2 . 

d) Tính khoảng cách từ A đến d 2 . 

5. Cho hai đường thẳng : 


X = \ + t 



a) Chứng minh hai đường thẳng đó chéo nhau. Tìm góc giữa chúng. 

b) Tìm khoảng cách giữa d và d’ 

c) Viết phương trình đường vuông góc chung của d và d\ 

d) Viết phương trình đường thẳng song song với Oz, cắt cả d và d’. 

6 . Cho hai đường thẳng : 

X = 7 + 3t 


„ . X - 1 y + 2 _ z - 5 
2 ^3 4 


d : <y = 2 + 2t và 
z = \-2t 


a) Chứng minh rằng d và d’ đồng phẳng. Viết phương trình mặt phẳng ( p ) 
chứa chúng. 

b) Tính thể tích hình tứ diện giới hạn bởi mp(P) và ba mặt phẳng toạ độ. 

c) Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện nói trên. 


112 






















7. Cho hai đường thẳng : 


X = t 

d\ <y = 3 
z = 6 + t 


X = 2 + t 


và d': <y = \ - t 
z = 2 — t. 


a) Chứng minh rằng d và d' chéo nhau và vuông góc với nhau. 

b) Viết phương trình mpíP) đi qua d và vuông góc với d', phương trình của 
mp(ổ) đi qua d' và vuông góc với d. 

c) Viết phương trình chính tắc của đường vuông góc chung của d và d\ 

8 . Cho hai mặt phẳng ( p) và ( Q ) lần lượt có phương trình : 

(P) : 2x — y + z + 2 = 0 và ( Q ) : X + y + 2z - 1 = 0. 

a) Chứng minh rằng ( p ) và ( Q ) cắt nhau. Tim góc giữa hai mặt phẳng đó. 

b) Viết phương trình đường thẳng d đi qua /4(1 ; 2 ; -3), song song với cả 
(P) và (Q). 

c) Viết phương trình mp(y?) đi qua B(- 1 ; 3 ; 4), vuông góc với cả ( P) và (0. 

9. Cho mặt cầu (5) có phương trình : X 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4y - 6z = 0. 

a) Tim toạ độ tâm mặt cầu và tính bán kính mặt cầu. 

b) Tuỳ theo giá trị của k, hãy xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) và mpíP) với 


(P) : X + y - z + k = 0. 


c) Mặt cầu cắt ba trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại ba điểm A, B, c khác với gốc 
toạ độ o. Viết phương trình mp(/45C). 

d) Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu ( s ) tại điểm B. 

e) Viết phương trình mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với 
mặt phẳng (0 có phương trình 4x + 3 y - 12z - 1 =0. 

10. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 1. Trên các tia AA \ AB, 
AD (có chung gốc A) lần lượt lấy các điểm M, N, p khác A sao cho AM = m, 
AN = n và AP = p. 

a) Tim sự liên hệ giữa m, n và p sao cho mp (MNP) đi qua đỉnh C' của hình 
lập phương. 

b) Trong trường hợp mp (MNP) luôn đi qua c\ hãy tìm thể tích bé nhất của 
tứ diện AMNP. Khi đó tứ diện AMNP có tính chất gì ? 


8 HÌNHHOC12-NC-IN THỬ-A 


113 









IV - Câu hỏi trắc nghiệm 

1. Cho ba điểm M(2 ; 0 ; o), yv(0 ; - 3 ; o), p(0 ; 0 ; 4). Nếu MNPQ là hình 
bình hành thì toạ độ của điểm Q là : 

(A) (-2;-3; 4) ; (B) (3 ; 4 ; 2) ; 

(C) (2; 3; 4) ; (D) (- 2 ;-3;-4). 

2. Cho ba điểm A(l; 2 ; o) , fi(l; 0 ; - l), c(0 ; - 1; 2). Tam giác ABC là 

(A) Tam giác cân đỉnh A ; (B) Tam giác vuông đỉnh A ; 

(C) Tam giác đều ; (D) Không phải như (A), (B), (C). 

3. Cho tam giác ABC có A = (l;0; l), B = (0; 2; 3), c = (2; 1;0). Độ dài 
đường cao tam giác kẻ từ c là 

(A) V26 ; 


(B)^; 


(C) 


V 26 . 

3 


(D) 26. 


4. Ba đỉnh của một hình bình hành có tọa độ là (l; 1 ; l),(2 ; 3 ; 4),(6 ; 5 ; 2). 
Diện tích của hình bình hành đó bằng 
(A) 2^83 ; (B) V83 ; 

V83 


(C) 83 ; 


(D) 


2 


5. Cho A(l ; 0 ; o), £(0 ; 1 ; o), c(0 ; 0 ; l) và D(-2 ; 1; - l). Thể tích của tứ 
diện ABCD là 

(A) 1 ; (B) 2 ; 

(C) ị ; (D) 2 • 

6 . Cho A(-l ; - 2 ; 4), fi(-4 ; - 2 ; o), c(3 ; - 2 ; l) và D(l; 1; l). Độ dài 
đường cao của tứ diện ABCD kẻ từ đỉnh D là 

(A) 3 ; (B) 1 ; 


(C) 2 ; 


<D> 2 ' 


114 


8 HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-B 








7. Cho bốn điểm A(l ; 1 ; l), B( 1 ; 2 ; l), c(l ; 1 ; 2) và £>(2 ; 2 ; l). Tâm 1 
của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD có toạ độ : 


(A) 



(C) (3; 3; 3); 




(D) (3 ; - 3 ; 3). 


8 . Bán kính của mặt cầu tâm /(3 ; 3 ; - 4) tiếp xúc với trục Oy bằng 
(A) 5 ; (B) 4 ; 

(C)V5; (D)|. 


9. Mặt cầu tâm /(2 ; 1 ; - l) tiếp xúc với mật phẳng toạ độ ( Oyz ) có phương 
trình là 

(A) (x - 2) 2 + (y - ỉ) 2 + (z + l ) 2 =4 ; 

(B) (*-2) 2 +(y-l ) 2 +(z + l ) 2 =1 ; 

(C) (x + 2) 2 +(y + ìf +(z-l ) 2 =4 ; 

(D) (x + 2) 2 +(y-lf + (z + ỉf =2. 

10. Cho ba điểm A(l; 1; 3),B(-1; 3 ; 2) và c(-l; 2 ; 3). Mặt phẳng ( ABC ) 
có phương trình là 

(A) x + 2_y + 2z-3 = 0 ; (B) JC - 2y + 3z - 3 = 0 ; 

(C) jc + 2> + 2z-9 = 0 ; (D) X 2 + 2y + 2z + 9 = 0. 

11. Cho ba điểm i4(l; 0 ; o), B(0 ; 2 ; o) và c(0 ; 0 ; 3). Phương trình nào sau 
đây không phải là phương trình mặt phẳng (ABC) : 

(A) JC + I +1 = 1 ; (B) 6x + 3y + 2z - 6 = 0 ; 

(C) 6 jc + 3y + 2z + 6 = 0 ; (D) 12x + 6 y + 4z - 12 = 0. 

115 



12. Cho hai điểm A(1 ; 3 ; — 4) và £(-l;2 ; 2). Phưcmg trình mặt phẳng trung 
trực của đoạn AB là 

(A) 4x + 2y - \2z -17 = 0; (B) 4x + 2y + 12z - 17 = 0 ; 

(C) 4x - 2y - 12 z- 17 = 0; (D) 4x -2y + Ỉ2z + 17 = 0. 


13. Cho A[a ; 0 ; o), 5(0 ; b ; o), c(0 ; 0 ; c), a, b, c là những số dương thay 


đổi sao cho — + + — = 2. Mặt phẳng [ABC) luôn đi qua một điểm cố 

định có toạ độ là 

(A) (1; 1; 1) ; (B) (2 ; 2 ; 2) ; 


(C) 


l;ị;ịì; 

2 2 2 J 



14. Cho điểm /4(-l ; 2 ; l) và hai mặt phẳng (p): 2x + 4y - 6z - 5 = 0 và 
[Q) : X + 2y - 3z = 0. Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

(A) mp(ộ) đi qua A và song song với (p) ; 

(B) mp(i2) không đi qua A và song song với (p) ; 

(C) mp(Q) đi qua A và không song song với ( p ) ; 

(D) mp((2) không đi qua A và không song song với (p). 

15. Cho điểm A(1 ;2;-5). Gọi M, N, p là hình chiếu của A trên ba trục 
Ox, Oy, Oz. Phương trình mặt phẳng [MNP) là 

(A)x + ị-ị = l ; (B) x + ị + ị = u 

(Qjc+|-| = 0; (D) JC + |-| + 1 =0. 

16. Cho mặt cầu ( s ) : X 2 + y 2 + z 2 - 2[x + y + z) - 22 = 0 và mặt phẳng 

[p): 3x - 2y + 6z + 14 = 0. Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (s) tới mặt 

phẳng [p) là : 

(A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 4. 


116 






17. Mặt phẳng ( p ) cất ba trục Ox, Oy, Oz tại A,B,C ; trọng tâm tam giác ABC 
là G(-l; - 3 ; 2). Phương trình mặt phẳng (p) là 

(A) x+y-z-5=0 ; (B) 2x - 3y - z - 1 = 0 ; 

(C) -í + 3y - 2z + 1 = 0 ; (D) 6x + 2y - 3z + 18 = 0. 

18. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' 
có cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm 
của cạnh BC. Tính khoảng cách từ A tới 
mặt phẳng [A'MD). 

Một học sinh giải như sau : 

Bước 1. Chọn hệ trục toạ độ như hình 69. 

Kéo dài DM cắt AB tại E. Khi đó 

A = (0 ; 0 ; o), E = (2 ; 0 ; o), 

D = (o ; 1; o), A' = (o ; 0; l). 

Bước 2. Viết phương trình mật phẳng (A'AÍD) : 

•^- + y + Y = l<=>x + 2_y + 2z-2 = 0. 

l-2l 0 

Bước 3. Khoảng cách CỈÍA, í A'MD)) = . 1 1 = ■ = 

v " Vl + 4 + 4 3 

Bài giải trên đúng hay sai ? Nếu sai thì sai ở bước nào ? 

(A) Đúng ; (B) Sai ở bước 1 ; 

(C) Sai ở bước 2 ; (D) Sai ở bước 3. 

19. Cho hai điểm A(l; - 1; 5) và z?(0 ; 0 ; l). Mặt phẳng (p) chứa A, B và 
song song với Oy có phương trình là 

(A) 4x - z + 1 = 0 ; (B) 4x + y- z + l= 0; 

(C)2x + z-5 = 0; (D) y + 4z - 1 = 0. 



117 















20. Mặt phẳng (p) chứa trục Oz và điểm /4(2 ; - 3 ; 5) có phương trình là 
(A) 2* + 3y = 0 ; (B) 2* - 3y = 0 ; 

(C) 3* + 2y = 0 ; (D) 3* - 2y + z = 0. 


21. Cho mặt phảng ( p ) có phương trình X - y - 1 = 0. Điểm //(2 ; - 1; - 2) 
là hình chiếu vuông góc của gốc toạ độ o trên một mặt phẳng ( Q ). Góc 
giữa hai mặt phẳng (p) và (<2) bằng 

(A) 30° ; (B) 45° ; 

(C) 60° ; (D) 90°. 


22. Cho điểm /4(l; 2 ; 3) và đường thẳng d : ị = 2-^- = z+ 3. Phương trình 
mặt phẳng (A,í/) là 

(A) 23jc + 11 y - z + 14 = 0 ; (B) 23* - Yĩy - z + 14 = 0 ; 

(C) 23* + ìly + z - 60 = 0 ; (D) 23* - \ly + z - 14 = 0. 


23. Cho hai đường thẳng dị 


x-ỉ_y_z-3 
1 "2 3 


í* = 2r 


và d 2 : 


< y = 1 + 4í 
z = 2 + 6r. 


Khẳng định nào sau đây là đúng ? 

(A) dị,d 2 cắt nhau ; (B) d x ,d 2 trùng nhau ; 

(C) dị//d 2 ; (D) dị,d 2 chéo nhau. 


24. Cho mặt phẳng (a) :* + 3y + z + l = 0 và đường thẳng d : 


X = 1 + t 

y = 2 — t 
z = 2 — 3t. 


118 


Toạ độ giao điểm A của d và (a) là 

(A) A(3 ; 0 ; 4); (B) A{3 ; - 4 ; 0); 

(C) A{- 3 ; 0 ; 4); (D) /4(3 ; 0 ; - 4). 










25. Cho đường thẳng d : < 


X = 2t 
y = \-t 
z = 2 + t. 


Phương trình nào sau đây cũng là phương trình của đường thẳng d ? 



X = 2- 21 


X 

(N 

1 

II 



(A) 

• y = -t 

(B) • 

y 

= -l + ? 




2 = 3 + t ; 


2 

= 4-t; 




X = 4 + 2t 


X 

= 21 



• (C) - 

y = 1 - t 

(D) • 

y 

= 1 +1 




z = 4 + t ; 


2 

= 2 + t. 



26. Cho 1 

hai điểm /4(2 ; 3 

;-l), B( 1; 2 ; 4) 

và 

ba phương trình sau 

: 

r 

1 

(N 

II 

H 




r 

X 

= 1 -t 

<D \ 

y = 3-t 

(II) x ~ 2 = y ~ 3 : 

1 1 


z+ 5 ‘; (III) 1 


= 2-t 


z — —1 -f 5t \ 




2 

= 4 + 5/. 


Mệnh đề nào sau đây là đúng ? 

(A) Chỉ có (I) là phương trình của đường thẳng AB ; 

(B) Chỉ có (III) là phương trình của đường thẳng AB ; 

(C) Chỉ có (I) và (II) là phương trình của đường thẳng AB ; 

(D) Cả (I), (II) và (III) dều là phương trình của đường thẳng AB. 

27. Cho ba điểm /4(l; 3 ; 2),B (\; 2 ; l),c(l; 1; 3). Viết phương trình đường 
thăng A đi qua trọng tâm G của tam giác ABC và vuông góc với mp(/4ZỈC). 
Một học sinh giải như sau : 


Bước 1. Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là 


1 + 1 + 1 

= 1 

* G = 3 

3 + 2 + 1 


y ° 3 

= 2 

2 + 1 + 3 

= 2. 

o 

II 

U) 


119 




















Bước 2. Vectơ pháp tuyến của mp(/4£C) là n = ị^AB, - (-3 ; 1; o). 

Bước 3. Phương trình tham số của đường thẳng A là 

X = 1 - 3t 
< y = 2 + t 
z = 2. 


Bài giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai ở bước nào ? 


(A) Đúng ; (B) Sai ở bước 1 ; 

(C) Sai ở bước 2 ; (D) Sai ở bước 3. 

28. Gọi d là đường thẳng đi qua gốc toạ độ o, vuông góc với trục Ox và vuông 


góc với đường thẳng A 


JC = 1 + í 

y = 2-r 
z = 1 — 3/. 


Phương trình của d là 
(A) 


X = t 

y = 3f 


z = -t; 



(B) 


(D) 


X = 1 

y = -3t 
z = -t ; 

JC =0 

y = t 

z = t. 


29. Cho đường thẳng d : 


'x = 3 + 4 1 

< y = -ì -1 và mặt phẳng ( p) : X + 2y - z + 3 = 0. 
z = 4 + 2t 


Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) d song song với (P); (B) d cắt (P); 

(C) d vuông góc với (P); (D) d nằm trên ( p ). 


120 

















30. Cho điểm A(l ; 1; l) và đường thẳng 


X = 6 - 4? 
y = — 2 — t 
z = -1 + 2 1. 


Hình chiếu của A trên d có toạ độ là 

(A) (2 ; - 3 ; 1) ; (B) (2 ; - 3 ; - l) ; 

(C) (2 ; 3 ; l) ; (D)(-2;3;l). 

31. Cho tứ diện ABCD có A(l; 0 ; o), B( 1; 1; o), c(0 ; 1; o) và 
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và BD. 

Một học sinh giải như sau : 

Bước 1. Ãc = (-1; 1; o), BD = (-1; - 1; 2), = (o ; 1; o) 

Bước 2. ÃC,£d] = (2 ; 2 ; 2). 

I ÃC,£d 1 ab| 2 /3 

1 ’ [ÃC,BÕ]| VĨ2 3 

Bài giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai ở bước nào ? 

(A) Đúng ; (B) Sai ở bước 1 ; 

(C) Sai ở bước 2 ; (D) Sai ở bước 3. 

32. Cho |m| = 2, Iv| = 1, (iv) = . Góc giữa vectơ V và vectơ u - 

(A) 30° ; (B) 45° ; 

(C) 60° ; (D) 90°. 

33. Cho |w| = 2,|v| = 5 ,Ịm,vỊ = "I. Độ dài vectơ M,vJ bằng 

(B)5; 

(D) 5 V 3 . 


D (0 ; 0 ; 2 ). 


V bằng 


(A) 10; 
(C)8; 


121 











34. Mặt phẳng 2x - 3y + z - 1 = 0 cắt các trục toạ độ tại các điểm 

(A) Ịj;0;oj,Ịo;-| ; oj,(0;0;l); 

(B) (l;0;0),Ịo;i ; oj,(0;0;l) ; 

(C) |j; 0 ;oj,Ị\);±;oj,( 0 ; 0 ;l) ; 

(D) (±;0;p),(o;-± ; o),(0;0;-l). 


35. Cho đường thẳng d 


x —s' 

y = 5t 


và mặt phẳng ( p ) : 3x - 2y + 3z - 1 = 0. Gọi íl’ là hình chiếu của (1 trên (p ). 
Trong các vectơ sau, vectơ nào không phải là vectơ chỉ phương của d' ? 

(A) (5 ; - 51; - 39) ; (B) (10 ; - 102 ; - 78) ; 

(C) (-5; 51; 39) ; (D) (5 ; 51 ; 39). 

36. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' 
cạnh bằng 1. Gọi M, N, p lần lượt là 
trung điểm của A'B\ BC, DD'. Chứng 

minh rằng AC' 1 (MNP). 

Một học sinh giải như sau : 

Bước 1. Chọn hệ trục toạ độ như ở hình 70. 

Khi đó A = (0 ; 0 ; o), C' = (l; 1; l), 



M = 


1 


x;0;l , N = l-,±-,0\,P = 0;l-,± 


1 


Hình 70 


122 
























Í1 

. 1 . 

\ _. 

( 1 , 

n 

-1 , MP = 

“; 1; 


u : 

’ 2 ’ 


l 2 

2> 


Bước 3. 


AC'.MN =0 


AC' 1 mp (MNP). 


AC.MP = 0 

Bài giải trên đúng hay sai, nếu sai thì sai ở bước nào ? 

(A) Đúng ; (B) Sai ở bước 1 ; 

(C) Sai ở bước 2 ; (D) Sai ở bước 3. 

'jt = 0 

37. Cho đường thẳng d : < y = t 

z = 2 — t. 

Phương trình đường vuông góc chung của d và trục Ox là 

(A) 


II 

v H 


o 

II 

H 

II 

(B) • 

II 

II 

N 


II 

o 

II 

v H 


* 

II 

o 

< y = 2 -t 

(D) - 

II 

II 

N 


"*««* 

II 

N 


(C) 


38. Cho mặt phẳng ( p) : JC - 2y - 3z + 14 = 0 và điểm M(l; - 1; l). Toạ độ 
của điểm M’ đối xứng với M qua mp(p) là 
(A) (-1; 3 ; 7) ; (B) (I; - 3 ; 7) ; 

(C) (2 ; - 3; - 2) ; <D)(2;-1;1). 


39. Cho điểm A (o ; - 1; 3) và đường thẳng d 


X=1+2t 
y = 2 
z = -t. 


123 






















Khoảng cách từ A đến d bằng 
(A) Vã ; 

(C) Vó ; 


(B) VĨ4 ; 
(D) Vã. 


( 


40. Cho điểm M(-1; 2 ; - 3). Gọi Mị, M 2 , M 3 lần lượt là điểm đối xứng của 

M qua các mặt phảng ( Oxy),{Ọxz),[Oyz) . Phương trình mp(M|M 2 A/ 3 ) là 
(A) 6x + 2y + 3z + 6 = 0 ; (B) 6x - 2y + 3z + 6 = 0 ; 

(C) 6x - 3y + 2z + 6 = 0 ; (D) 6x - 3y - 2z + 6 = 0. 

41. Cho mặt cầu (s) : (jr - l) 2 + (_y + 3) 2 + (z — 2) 2 = 49. Phương trình nào 
sau đây là phương trình của mặt phẳng tiếp xúc với mặt cầu (5) ? 

(A) 6a- + 2y + 3z = 0 ; (B) 2x + 3y + 6z - 5 = 0 ; 

(C) 6a + 2y + 3z - 55 = 0 ; (D) x + 2y + 2z — 7 = 0. 

42. Cho mặt cầu (5) : X 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4y - 6z = 0. Trong ba điểm (0; 0 ; 0), 
(1 ; 2 ; 3), (2 ; -1 ; -1), có bao nhiêu điểm nằm trong mặt cầu (5) ? 

(A) 0; (B)1 ; 

(C) 2 ; (D) 3. 


124 





ÔN TẬP CUỐI NẢM 


I - Bài tập tự luận 

1. Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C\ với cạnh bên không vuông góc với mặt đáy. 
Gọi (à) là mặt phẳng vuông góc với các cạnh bên của hình lăng trụ và cắt 

chúng tại P,Q, R. Phép tịnh tiến theo vectơ ÃA’ biến tam giác PQR thành 
tam giác P'Q'R\ 

a) Chứng minh rằng thể tích V của hình lãng trụ đã cho bằng thể tích của 
hình lăng trụ PQR.P'Q'R'. 

b) Chứng minh rằng V = Spọp.AA 1 , trong đó Sp QR là diện tích tam giác PQR. 

2. Cho tứ diện ABCD có thể tích V. Hãy tính thể tích của hình tứ diện có đỉnh 
là trọng tâm các mặt của tứ diện đã cho. 

3. Cho hình hộp ABCD.A'B’C'D' có thể tích V. Hãy tính thể tích của tứ diện ACB'D'. 

4. Chứng minh rằng 6 trung điểm các cạnh của một hình tứ diện đều đã cho là 
các đỉnh của một hình tám mặt đều. Hãy so sánh thể tích của tứ diện đều 
đã cho và thể tích của hình tám mặt đều dó. 

5. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (ơ ; R). Gọi là hình gồm các 
điểm của hình tròn (o ; R) nhưng không nằm trong hình vuông. Tính thể 
tích hình tròn xoay sinh bởi hình khi quay quanh một đường chéo của 
hình vuông. 

6 . Cho lục giác đểu ABCDEF cạnh a. 

a) Tính thể tích khối tròn xoay sinh bởi lục giác đó khi quay quanh đường 
thẳng AD. 

b) Tính thê tích hình tròn xoay sinh bởi lục giác đó khi quay quanh đường 
trung trực của đoạn thẳng AB. 

7. Cho hình trụ có bán kính R và đường cao RyỊĨ. Gọi AB và CD là hai đường 
kính thay đổi của hai đường tròn đáy mà AB vuông góc với CD. 

a) Chứng minh rằng ABCD là tứ diện đều. 

b) Chứng minh rằng các đường thẳng AC, AD, BC , BD luôn tiếp xúc với 
một mặt trụ cố định (tức là khoảng cách từ các đường thẳng đó tới trục của 
mặt trụ bằng bán kính mặt trụ). 


125 




8. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho các điểm /4(1 ; 5 ; 3), B{A ; 2 ; 5), 

C(5 ; 5 ; -1) vàD(l ; 2 ; 4). 

a) Chứng tỏ rằng bốn điểm A , B, c, D không đồng phẳng. 

b) Viết phương trình mặt cầu ( s ) đi qua bốn điểm A, B, c, D. Xác định tâm 
và tính bán kính của mặt cầu đó. 

c) Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, c và tìm khoảng cách 
từ điểm D tới mặt phẳng đó. 

d) Viết phương trình mặt phẳng vuông góc với CD và tiếp xúc với mặt cầu ( s ). 

e) Tim bán kính các đường tròn giao tuyến của mặt cầu (S) và các mặt 
phẳng toạ độ. 

9. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng A có phương trình : 

£ - 1 y + 1 _ z_ 

2 -1 3' 

a) Viết phương trình hình chiếu của A trên các mặt phẳng toạ độ. 

b) Chứng minh rằng mặt phẳng x + 5y + z + 4 = 0đi qua đường thẳng A. 

c) Tính khoảng cách giữa đường thẳng A và các trục toạ độ. 

d) Viết phương trình đường vuông góc chung của A và đường thẳng 

A' : A- = y = z. 

e) Viết phương trình đường thẳng song song với Oz, cắt cả A và A'. 

10. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho hai điểm /4(1 ; -1 ; 2), B (2 ; 0 ; 1). 

a) Tìm quỹ tích các điểm M sao cho MA2 — MB 2 = 2. 

b) Tìm quỹ tích các điểm N sao cho NA^ + NB 2 = 3. 

c) Tìm quỹ tích các điểm cách đều hai mặt phẳng ( OAB ) và ( Oxy ). 

11. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng A có phương trình 

X = l + at 

< y = 1 + bt 
z = 5 + ct 

trong đó a,b,c thay đổi sao cho . 


126 









a) Chứng minh đường thẳng A đi qua một điểm cố định, góc giữa A và Oz 
là không đổi. 

b) Tìm quỹ tích giao điểm của A và mp(ơ.cy). 

12. Cho hình hộp chữ nhật ABCD .A'B'C'D' với AB = a, BC = b, cc = c. 

a) Tính khoảng cách từ điểm A tới mp(ABD). 

b) Tính khoảng cách từ điểm A' tới đường thẳng C'D. 

c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BC' và CD'. 

II - Câu hỏi trắc nghiệm 

1. Cho là hình chóp tứ giác đềú S.ABCD. Xét các mặt phẳng : ( SAC), 

(SAB ), ( SBD ), (ABC), (SOI), trong đó I là trung điểm của AB, o là tâm hình 
vuông ABCD. Trong các mặt phẳng đó, có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng 
của ,ye ? 

(A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 4. 

2. Gọi ,mầ lăng trụ lục giác đểu ABCDEF.A'B'C'D'E’F'. Xét các mặt phảng : 

mp(AA'D), mp (ACA'), mặt phẳng trung trực của DD', mp (ABB"), mặt phẳng 
trung trực của AB. Trong các mặt phẳng đó, có bao nhiêu mặt phẳng đối 
xứng của ,VÍ J ? 

(A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 4. 

3. Cho khối lãng trụ tam giác ABC.AB'C', M là trung điểm của cạnh AB. 
Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ? 

(A) V A 'B'C'C = V MA'B'C' > 

( B ) VaBCC' = V A'BCC' ỉ 
( c ) V MA'B'C' =V A'ABC > 

(D) VmA'B'C' = ^AA'B'C' ■ 


127 



4 . Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng 
thức nào sai ? 

(A) Va bcc' = 3 Vabc.a b c' ỉ 

(B) V A.BB'C'C = 2 V ABC.A'B'C'’ 

(C) V A'.BCC'B' - 2VaA'BC ’ 

(D) V C.ABB’A' =V C'.ABB'A" 

5. Cho khối chóp tứ giác S.ABCD và các điểm A \ B\ c\ D' lần lượt nằm trên 
các đường thẳng SA, SB, sc, SD nhưng không trùng với s. 

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh để nào đúng ? 

/ A \ V S.ABC _ SA SB sc 
Vs.aĨc SA"SB'SC" 

<n\ V S.ABCD _ . 

( } Vs.a Vcd' SA' SB' SC' SD' 

(C\ V S.ABCD _ SA_ sc_ SB^ SD 
V S .A'B'C'D' Ẳ4' SC' SB ' SD ' 

m s V S.ABCD _ SA_ SB_ sc_ SD 

V S.A'B'C'D' SA ' SB< sc ' SD ' 

6. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nếu đáy là đa giác nội tiếp. 

(B) Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nếu tất cả các mặt đều là đa 
giác nội tiếp. 

(C) Hình lăng trụ nội tiếp được một mặt cầu nếu có mặt bên vuông góc 
với mặt đáy. 

(D) Đa diện nội tiếp được một mặt cầu nếu các mặt đều là đa giác nội tiếp. 

7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 

(A) Đường tròn đi qua ba điểm phân biệt nằm trên mặt cầu thì nằm hoàn 
toàn trên mặt cầu. 

(B) Có duy nhất một mặt cầu đi qua 4 đỉnh của một hình thang cân cho trước. 


128 

















(C) Hình chóp có đáy là hình thang vuông luôn luôn nội tiếp một mặt cầu. 

(D) Cả ba mệnh đề trên đều đúng. 

8. Cho khối trụ có bán kính ciyj 3 và chiều cao 2a\Ỉ3. Thể tích của nó là 

(A) 4rca 3 V2 ; (B) 9a 3 yfỉ ; 

(C) 6na 3 yỉỉ ; (D) 6ua 2 VĨ 

9. Đáy hình chóp là hình vuông diện tích bằng 4. Các mặt bên là những tam 
giác đều. Diện tích toàn phần của hình chóp là 

(A) 4 + 4^3 ; (B) 8 ; 

(C)16; (D) 4 + 4y[2. 

10. Một hình nón có đường sinh bằng / và bằng đường kính đáy. Bán kính hình 


cầu nội tiếp hình nón là 


1 


(A) ịl i 


(B) 


ệ,, 


(C) 


4i; 


(D) ịl. 


A 

11. Một hình cầu có thê tích -y 1 nội tiếp một hình lập phương. Thể tích của hình 


lập phương đó bằng 

(A) 8 ; (B) 4tc ; 


(C) 1 ; 


(D) 2tiV3. 


12. Cho hình chữ nhật có hai đỉnh A(-2 ; 3 ; 0), B(2 ; 3 ; 0) và một cạnh nằm trên 
trục Ox. Khối tròn xoay sinh bởi hình chữ nhật đó khi quay quanh trục Oy có 
thể tích là 


(A) 6 n 2 ■: 


(B) 12; 


(C) 1271; 


(D)f 


13. Cho vectơ ũ (1 ; 0 ; 2) và V (0 ; -1 ; 1). Trong các vectơ sau, vectơ nào 
cùng phương với [ũ, v] ? 


(A) 5(1; 1 ; 1); 
(C) 5(0; 1; -1); 


(B) b (-2 ; 1 ; 1); 
(D) d (2 ; 2 ; -1) ? 


9. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-A 


129 





14. Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6 nằm trong mặt phẳng (ộ) có phương 
trình 2x - 2y + z + 5 = 0. Thể tích hình chóp S.ABC với s = (1 ; 1 ; 1) bằng 

(A) 3-v/ó ; (B) I2V2 ; 

(C) 8; (D) 4. 

15. Mặt cầu tâm /(6 ; 3 ; -4), tiếp xúc với trục Ox có bán kính là 

(A) 5 ; (B) 2V3 ; 

(C) 4 V 3 ; (D) 4. 

X = \ + 2t 

16. Cho đường thẳng d có phương trình ' y = 2-1 

z = 3 + t. 

Phương trình tham số nào sau đây cũng là phương trình của d ? 


(A) 


(C) 


X = 1 + t 

y = 2-t 
z = 3 +1 

X = 21 
y = \-t 
z = 2 + t 


X = 3 + At 
(B) y = 1-2/ ; 
\z = 4 + 2t 


(D) 


X = 1 + 2t 
y = 2 + t 
z = 3 — t. 


17. Cho hai đường thẳng d : 


X = 1 + t 

y = 2 + / và d ': 
z — 3 -1 


X = 1 + 2t 

y =-1 + 2/’. Khi đó: 
z = 2- 2t' 


(A) d cắt d'\ (B) d trùng d'\ 

(C) d và d' chéo nhau ; (D) d song song với d '. 

18. Cho mặt phảng (p) : 3x + 4z + 12 = 0 và mặt cầu 

(s): X 2 + y 2 + (z - 2) 2 = 1. 


Khi đó : 

(A) mp(p) đi qua tâm mặt cầu (s) ; 

(B) mp(p) tiếp xúc với mặt cầu (s) ; 


130 














(C) mp(p) cắt ( 5 ) theo một đường tròn ; 

(D) mp(p) không cắt (s). 

19. Toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm Ầ/(2 ; 0 ; 1 ) trên đường thẳng 


A . X — ỉ _ y _ z - 2 
: 1 “2 1 


là 


(A) ( 1 ; 0 ; 2 ) ; (B) (2 ; 2 ; 3 ) ; (C) (0 ; - 2 ; 1 ) ; (D)(-l;4;0). 

20. Cho hai đường thẳng d 
Khoảng cách giữa d và d' là 


X — 1 + 2t 

_ t . ,,x , 7 '. X - 2 _ y + 2 _ z - 3 
y — —1 — t và d : . = — = —r— 

z = 1 


-1 


1 


1 


<A)f ; 

<Q ử : 


(B) 


VĨ4 


2 

(D) síĩ. 


X = \ + t 

21. Cho hai đường thẳng d : ịy = 0 và d ': 


• < 


x = 0 

y = 4-2t' 
2 = 5 + 3 1\ 


2 = -5 + t 

Phương trình đường vuông góc chung của dvà d' là 



X = 4 + 2t 

r 

(A)« 

y = 3t 

(B) 


2 = -2 + 21; 


(C) 

X - 4 _ y z-2. 

-2 3" 2 ; 

(D) ^ 


-2 


2 ' 


phẳng (p) đi qua điểm cố định : 

(A) (1; 2 ; 0) ; (B) (2 ; 1; 0 ) ; 

(C) (0 ; 1; - 2 ) ; (D) (-1; - 2 ; 0 ). 


131 






















23. Cho mặt cầu (s) : X 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4ỵ - 4z = 0. Mặt phẳng tiếp xúc với 
(5) tại điểm A(3 ; 4 ; 3) có phương trình : 

(A) 4x + 4y - 2z - 17 = 0 ; (B) 2jc + 2y + z - 17 = 0 ; 

(C) 2x + 4y + z-\l = 0 ; (D) JC + y + z - 17 = 0. 

III - Một số để kiểm tra 

ĐỂ I 

Câu 1. Cho hình chóp tứ giác đểu S.ABCD có cạnh đáy bằng a, và cạnh bên 
bằng ứV2. 

a) Tính thể tích của hình chóp đã cho. 

b) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 

c) Gọi A' và C' lần lượt là trung điểm của hai cạnh SA và sc. Chứng minh 
rằng hai hình chóp A'.ABCD và C.CBAD bằng nhau. 

Câu 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho các điểm A(4 ; -1 ; 2), B(\ ; 2 ; 2) 
và C(1 ;-1 ; 5). 

a) Chứng minh rằng ABC là tam giác đểu. 

b) Viết phương trình mp {ABC). Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi 
mp(AỔC) và các mặt phảng toạ độ. 

c) Viết phương trình trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

d) Tim toạ độ điểm D sao cho ABCD là tứ diện đều. 

ĐỂ II 

Câu 1. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi B', C', D' lần lượt là trung 
điểm của các cạnh AB, AC và AD. 

a) Chứng minh rằng 6 điểm B, c, D, B\ c\ D' nằm trên một mặt cầu. Tính 
bán kính mặt cầu đó. 

b) Tính thể tích khối chóp D.BCCB'. 


132 





Câu 2. Trong không gian toạ độ Oxyz cho các điểm A(2 ; 0 ; 0), A'(6 ; 0 ; 0), 
B( 0 ; 3 ; 0), B\ 0 ; 4 ; 0), C(0 ; 0 ; 4), C'(0 ; 0 ; 3). 

a) Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, A', B, c. Chứng minh 
rằng B' và C' cũng nằm trên mặt cầu đó. 

b) Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC, trọng tâm G của tam 
giác A'B'C' cùng nằm trên một đường thẳng đi qua o. Viết phương trình 
đường thẳng đó. 

c) Tính khoảng cách từ điểm o tới giao tuyến của mp04Z?C') và mpCA'fi'C). 


ĐỀ III 

Câu 1. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D '. Gọi N là điểm nằm trên cạnh AB, và (à) 
là mặt phẳng đi qua ba điểm D, N, B'. 

a) Mặt phẳng (à) cắt hình hộp đã cho theo thiết diện là hình gì ? 

b) Chứng minh rằng mặt phẳng (à) phân chia khối hộp đã cho thành hai 
khối đa diện và 4^2 bằng nhau. 

c) Tính tỉ số thể tích của khối đa diện I và thể tích khối tử diện AA'BD. 
Câu 2. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho các điểm A(1 ; -3 ; -1) và B {-2 ; 1 ; 3). 

a) Chứng tỏ rằng hai điểm A và B cách đều trục Ox. 

b) Tim điểm c nằm trên trục Oz sao cho tam giác ABC vuông tại c. 

c) Viết phương trình hình chiếu của đường thẳng AB trên mp(ơyz). 

d) Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm o, A, B và có tâm nằm trên 
mp(ơxy). 


10. H)NHHỌC12-NC-IN thử-a 


133 




HƯỚNG DÂN GIẢI - ĐÁP SÕ 


Chương I 

1. Gọi số cạnh và số mặt của khối đa diện 
lần lượt là c và M. Hãy chứng minh rằng 
3M = 2 c. 

2. Gọi số cạnh và số đỉnh của khối đa diện 
lán lượt là c và Đ. Hãy chứng minh rằng 
3Đ = 2C. 

3. Gọi A là một đỉnh của khối đa diện. A là 
đinh chung cho ba cạnh AB , i4C, AD. Mặt 
chứa cạnh AB, AC phải là tam giác ABC. 
Tương tự các tam giác ACD, ADB đều là 
mạt của khối đa diện, suy ra mặt thứ tư là 
tam giác BCD. Từ đó suy ra kết quả bài toán. 

4. Khối hộp ABCD.A'B'C'D' được phân chia 
thành năm khối tứ diện : 

ABDA \ CBDC\ B’A'C'B, D'A'C'D, BDA’C'. 

5. Lấy điểm M nằm giữa A và B ; N nằm 
giữa c và D. Bằng hai mặt phẳng ( MCD ) 
và ( NAB ), khối tứ diện ABCD được phân 
chia thành bốn khối tứ diện. 

6. a) a c: ( p ) hoặc a ± ( p ). 

b) a // (P). 

c) a cắt ( p ) nhưng không vuông góc với (P). 

d) Không có trường hợp nào. 

7. a) Các mặt phảng đối xứng của hình chóp tứ 
giác đều S.ABCD : (SAC), (SBD ), các mặt 
phang trung trực của các cạnh AB và BC. 

b) Gọi A/, N, o lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB , BC , CA và s là giao điếm của 
các cạnh AA\ BB\ CC’ của hình chóp cụt 
tam giác đều ABC.A B c ' thì các mặt phẳng 
đối xứng của hình chóp cụt là : (SAN), 
c SBO ), (SCM). 

c) Có ba mặt phẳng đối xứng là ba mặt 
phảng trung trực của ba cạnh xuất phát từ 
một đỉnh của hình hộp chữ nhạt. 


8. a) Lấy liên tiếp hai phép đối xứng qua 
mặt phang trung trực của cạnh AA y và mặt 
phẳng (BDD ’B ') hoặc sử dụng phép đối 
xứng qua tâm của hình lập phương. 

b) Lấy phép đối xứng qua mặt phảng 
(ADC ’B '). 

9. Nếu phép tịnh tiến theo vectơ V biến hai 
điểm M, N lần lượt thành M\N' thì 

ĨĂM' = Ãỡv• = V , do đó MN = M'N ', suy 
ra MN = M'N'. 

Nếu phép đối xứng qua đường thẳng d 
biến hai điểm AÍ, N lần lượt thành M\N' 

thì MN + M'N' = ÌHK (H và K lần lượt 
là trung điểm của MM’ và NN’) và 
MN-M'N' = ĩrĩỉ + MM'. Từ đó hãy 
chứng minh 

( MN + ÃTÃr)( MN - ÃrÃT') = 0. 

Nếu phép đối xứng qua điểm o biến hai 
điểm M, N lần lượt thành M\N' thì 

ÕM + ÕM' - 0 và ÕN + ÕN' = 0 nên 
MN = -M'N\ suy ra MN = M'N\ 

10. a) Lấy hai điểm /, J lần lượt nằm trên ( p) 
và ( Q) sao cho IJ _L (P). Khi đó, thực 

hiện liên tiếp hai phép đối xứng qua hai 
mặt phẳng song song (P) và (Q) thì kết 

quả là phép tịnh tiến theo vectơ 2IJ. 

b) Kết quả là phép đối xứng qua đường 
thẳng giao tuyến của (P) và ( Q ). 

11. Dùng định nghĩa, tính chất của phép vị tự 
và tính chất của hai mặt phẳng song song. 

12. a) Dùng phép vị tự có tâm là trọng tâm 
của tứ diện đã cho và tỉ số vị tự k - -Ậ. 

3 


134 


10. HÌNHHỌC12-NC-IN THỬ-B 











b) Gọi M, N, p, Q, R, s lần lượt là trung 
điểm các cạnh AB, CD, AC, BD, AD, BC 
của khối tứ diện. Hãy chứng minh 8 tam 
giác MPR, MRQ, MQS, MSP, NPR, NRQ, 
NQS, NSP là những tam giác đều. 

13. Giả sử SABCDS' là khối tám mặt đều. Hãy 
dùng tính chất : "Nếu các điểm cách đều 
hai điểm cho trước thì chúng nằm trên 
mặt phảng trung trực của đoạn thẳng nối 
hai điểm đó" và tính chất "Nếu một hình 
thoi nội tiếp một hình tròn thì đó là một 
hình vuông". 

14. Dùng định nghĩa và tính chất của khối 
tám mạt đều và của khối lập phương. 

15. a) Không thay đổi. b) Có thể thay đổi. 

c) Không thay đổi. 


22. Tỉ số thể tích của hai phần bằng 1. 

23. Gọi H và H' lần lượt là hình chiếu của A 
và A' trên mặt phảng (SBC). 

Hãy chứng minh : s, H, H' thảng hàng và 
sử dụng đẳng thức 

V S.ABC , V A.SBC 

V S.A'B'C' V A'.SB'C' 
để suy ra công thức cần tìm. 

24. Gọi B\ D' lần lượt là các giao điểm của 
mặt phảng (P) với các cạnh SB và SD. 
Khi đó AM , B'D\ SO (O = AC n BD) 
đồng quy tại trọng tâm G của tam giác 
SAC và B'D' // BD. Từ đó sử dụng công 
thức tỉ số thể tích của hai khối chóp tam 
giác để tìm ra đáp số của bài toán. 


16. Lấy M là một điểm nằm giữa c và D sao 
cho CM = kMD. Khi đó khối tứ diện 
ABCD được phân chia thành hai khối tứ 
diện ABCM và ABMD thoả mãn điều kiện 
bài toán. 


25. Hãy chứng minh phép vị tự tỉ số k biến 
đường cao AH của hình chóp A.BCD thành 
đường cao A'H' của hình chóp A'.B'C’D' và 
A’H’ = \k\AH,S BVV . = k 2 S BCD . 


17. V _ _— 

A/ - y ABCD.A'B'C'D' ~~ 2 ■ 

18 - V lăngtrụ=4' íí<3c0t f • 

19. a) AC’ = 3b. b) V làngtrụ =ft 3 Vó . 

™ o\ 1/ _ 'lĩ 

20 - a > 4 • 

b) Chứng minh BC _L AA’ và từ đó suy ra 
điều phải chứng minh. 

c) S xq = ~~~ (VĨ3 + 2 ). 


Ôn tập chương I 

V C.AB'D' = ~Ị V ' V C.B'D'DB = ~Ị Vt 

2. Gọi M, N, I, J, K, E lần lượt là trung điểm 
của các cạnh AB, BC, cc\ C’D', D'A\ AA 
của khối hộp. Dễ thấy MN, EI, KJ, đôi 
một song song và chúng lần lượt đi qua ba 
điểm thẳng hàng M, o, J (o là giao điểm 
của các đường chéo của hình hộp). Từ đó 
suy ra M, N, I, J, K, E nằm trên mặt 
phảng (à) đi qua o. Khi đó, (à) chia khối 
hộp thành hai phần là ảnh của nhau qua 
phép đối xứng tâm o. 

3. a) ADEF, ACEF, BDEE, BCEF. 


21.Tổng các khoảng cách từ M đến bốn mạt 
của tứ diện bằng . 


b) Sử dụng tính chất : Mạt phảng qua một 
cạnh và trung điểm của cạnh đối diện của 
một tứ diện phân chia khối tứ diện thành 
hai khối tứ diên có thể tích bằng nhau. 


135 











c) Nếu ABCD là tứ diện đều thì nó có 
n\p(ABF) và mp (CDE) là hai mặt phảng 
đối xứng và phép đối xứng trục EF biến tứ 
diện ADEF thành tứ diện BCEF. 

4 ’ a ) V ABC.A l B ị C l =V A v ABC+ V A v BCC ỉ B ì 


= “((2 + b + c)S . 

3 


V A i B l C i .A'B‘C’ !B ị ỉ(h-a)+(h-b)+(h-c)].s 


b) V ABC.A X B£\ ~ V A x BfyA'B'C' 

<=> 3h = 2 (a + b + c) . 

5. Gọi v x là thể tích của phần chứa cạnh AA' 
và v 2 là thể tích phần còn lại. 

Khi đó : = 

v 2 5 


6 * a ) ARC — , • 


Bán kính mặt cầu : R = “ yja 2 +b 2 + c 2 . 

2 


2. a) Mạt phảng trung trực của AB. 

b) Khi A, B, c không thẳng hàng thì tập 
hợp trên là trục của đường tròn ngoại tiếp 
tam giác ABC. Khi A, B, c thẳng hàng thì 
tập hợp phải tìm là 0. 

c) Tập hợp phải tìm là trục của đường tròn 
đã cho. 

d) Có. 

3. Cả a) và b) đều đúng. 

4. Đường tròn cố định phải tìm nằm trong 
mptP) đi qua điểm A và vuông góc với d 
tại /, tâm đường tròn là /, bán kính đường 
tròn là IA. 

5. a) Đúng. 

b) Không đúng. 

6. a) Tập hợp phải tìm là trục của đường tròn 
nội tiếp tam giác ABC. 

n ịa 2 +3 h 2 Ị 3 


S.ABC 6 

b) Dê thấy AB' _L (SBC) => AB' _L sc, mật 
khác AC’l sc => SCI (AB’C). 

c) Vr = — . 

V S.AB'C' 36 • 

Câu hỏi trắc nghiêm chương I 

1. (C), 2. (D), 3. (D), 4. (B), 5. (D), 6. (D), 

7. (C), 8. (C), 9. (D), 10. (D), 11. (B), 

12. (C), 13. (A), 14. (D), 15. (C), 16. (C) 

17. (B), 18. (D), 19. (D) 20. (B), 21. (D), 

22. (A), 23. (Ó, 24. (A), 25. (B), 26. (C), 

27. (B), 28. (B), 29. (C), 30. (A), 31. (C), 

32. (D). 

Chương II 

1. Tâm mặt cầu là trung điểm của AD. 


7. a) V = - 


b) v = 


162 /r 

57 ta 3 VĨÕ 

24 


8. a) S = ^(a 2 +b 2 +c 2 ). 

2 

9. S = K(a 2 +b 2 +c 2 ). 


10. b) Hình lập phương (có cạnh bằng 


2 R 

R là bán kính mặt cầu đã cho). 

11. Mọi mặt phảng đi qua trục của hình tròn 
xoay đều là mặt phẳng đối xứng. 

12. a) Hình trụ. b) Khối trụ. 

13. Là mặt trụ bán kính R , có trục là trục của 
đường tròn. 

14. Gọi A là đường thẳng qua tâm o của mật 
cầu và song song với đường thẳng cố định. 
Các tiếp tuyến nằm trên mặt trụ trục A, 
bán kính bằng bán kính mặt cầu. 


136 











ị 


15. a)S X q = 4nR 2 , S lp =6nR 2 . 

b) V = 2nR ĩ . 

c) V LT = 4 /? 3 . 

16. a) s = 2V37ư? 2 , s = 2 tc (\ ỉ 3 + 1 )R 2 . 


3. a) Tâm / của mặt cầu phải tìm là giao các 
trục của hai đường tròn đã cho, bán kính 
mạt cầu là IB. 

b) IB = yfỹi . 


4. 



b) V = JịnR 7 ’. 

c) cl(AB,A) = — 
17.a) Hình nón. 


, A là trục của hình trụ. 
b) Khối nón. 


18. Gọi mặt cầu là s (/, R), M là tiếp điểm 

=> MAI = a không đổi => các đường 
thẳng qua A tiếp xúc với mặt cáu ( s ) luôn 
nằm trên mặt nón có trục là đường thẳng 
AI, góc ở đỉnh bàng 2 a. 


19. b) R c = 


,- 2 +/, 2 

2 h 


c) r n =Ạ(2R-h) . 


s xqn =iĩhj2R(2R-h) . 


b) r = Ịl[bj3. 


5. a) Vj-ỉirf> 2 c; V 2 =ịnc 2 b‘ 


v 3 =- 


1 7 lh 2 C 2 


6 . V=ịì4j2na 3 , 

3 


S X q - 1471« 


Câu hỏi trác nghiệm chương II 

1. (D), 2. (B). 3. (A), 4. (D), 5. (B), 6. (B), 
7. (D), 8. (C), 9. (D), 10. (D), 11. (C), 
12. (C), 13. (A), 14. (D), 15. (A), 16. (A), 
17 (D), 18. (A), 19. (Á), 20. (A), 21. (A), 
22. (A), 23. (A), 24. (D), 25. (B), 26. (B). 


20. b) R. =- — .. - (/ỉ,, là bán kính hình 

Cầu nội tiếp hình nón). 


21 . 


V 


K b 2 C 2 


Chương III 

1. a) M = (l;-2;0) ; 

V = (3; 5;—5) ; 

vv = (2;3;-l). 


/ \ 3 

Ôn tập Chương II b) cosív, r) = —=; 

v59 

1. Hai điểm đó là A và A\ trong đó A' là điểm ^ 

đối xứng của điểm A qua mặt phảng (P). cos(v, j) = -J =; 

2. Tâm mặt cầu là điểm đối xứng của s qua 

trung điểm H của AC , R = a. cosív, k) = —. 

V59 


137 


















b) AB _L oc <=> AB.OC = 0 


c) u.v --1 ; 
u.w = —4 ; 
V. vv = 26. 

2. Giả sử u(x\y\z) 


' cos 




2 2 2 ’ 
JT + Z z 


cos 


: («. ])= 


2 2 2 9 
X L +y Á + z z 


cos 


2 (;,*) = 


-r 2 + V 2 +ỉ 2 


đpcm. 


3. a) cos(w, v) = . 

3 

.. m_- 8 >/Ĩ3 

b) COSỈM, v) - . 

' 65 

4. k = 40. 

5. a) Gọi M x là hình chiếu của M trên mp(ỚJ 9 >) 
=> Mị = (a ; h ; 0 ). 

Gọi //ị là hình chiếu của M trên trục Ox 

=>//, = (a ; 0 ; 0). 

b) J(M,(ơ^)) = |c|. 

d(M,Ox) = yJb 2 +c 2 . 

c) Gọi A/'| là điểm đối xứng của M qua 
mp(ơxy) => M\(a\h\ -c). 

^ 1 -* 1 -* 1 -* ) 

7. D(-l ; 1 ; 1), (ÃC,BD) = y- 

8. a) M (-1 ; 0 ; 0). 


=> sin5í = —sin ( 3/+ — 
t=~ + lc 

=> y 

_2n 

t = ~Z- + ỈĨI 

L 3 

9. a) Đổng phảng. 

b) Không đồng phảng. 

c) Đồng phảng. 

10. b) Chu vi bằng V 2 + V 3 + V 5 , 

c = Ị. 

Ò ABC - 2 * 

. . _ V3Õ 

c) *« 5 • 

d) Â = 90°, cos* = f, cosc = ^^. 

11 . a) [aổ,/4c].AD * 0 => đpcm. 


3; 

k,l e z. 


b) ẤC1 BD . 

cos (AB,CD)=^-, cos(5C, AD)=^ặ-. 

14 14 


ABCD 


= T. *.= 


2V3 


12. Chọn hệ trục Ơ 29 >z gốc ớ trùng A, Ox là 
tia/4C, ỡz là tia AS. 

MAí=ịVfe 2 +4a 2 +16/ỉ 2 . 

6 

MV-LSB khi 4h 2 = 2a 2 - h 2 . 

13. a) Tâm / (4 ; -1 ; 0), /? = 4. 

b) Tâm/ (-1 ;i;-2),/ ?= 

2 2 6 

c) Tâm/(i ; -1 ; 0), /? = 1. 


138 
















14. a) 2 + (y - 7) 2 + (z - 5) 2 = 26. 

b) (x - 2) 2 + y 2 + z 2 = 4. 

c) (JC - l) 2 + ( 3 - - 2) 2 + (z - 3) 2 = 1. 

15 . a) 2x + ỵ + z - 3 = 0. 

b) X - 4y + 3 = 0. 

c) X - 5y + z + 8 = 0. 

d) y + z-2 = 0. 

e) z - c = 0 ; y - b = 0 ; X - a = 0. 

g) 6x + 3y + 2z - 18 = 0. 

h) 2jc + < y + z- 6 = 0. 

16. a) Cắt nhau. b) cắt nhau, 

c) Song song. d) cắt nhau. 


e) Trùng nhau. 
ín = -\ 


17. a) , 

[m = -4 

18. a) Không có. 
c) m * 1. 


b) 


1 

n = — 
2 

m = 4 


b) /77 = 1 . 


d) ■. 

19 


20 . 


4Ã 2 


+ B A +c* 

21. a) Af(0 ; 0 ; 3). 
b) Aí(0 ; 0 ; -2). 

22. a) Chứng minh cosA > 0, cos£ > 0, cosC > 0. 


23. 


b) Viết phương trình mạt phảng (ABC) 
theo đoạn chắn 

4jc + 3;y-12z + 78 = 0 
4.r + 3y -12z - 26 = 0. 


24. b) Song song với trục Ox : 


X = Xq +1 

y = y<) 


z = z n 


Không có dạng chính tắc. 


c) < 


X = 2 — t 
y = 3t 
z = -1 + 5/ 


x-2 

-1 


y _ Z + 1 

: 3 ~7~ 


19. a) 

(2S-3sl3)x-{S+5sl3)y+(4S+S)z+5sl5+S=0 

ạS+yã)x-(S-5slĩ)y+(4S-Ji)z+5sỈ5-J3=0 

—4x +16 y — 20z -1=0 

b) _ ‘ „ 

32jc-2y-8z-13 = 0. 

c) X + 2y + z + 2 = 0. 

I-Ơ+Dl 


X = -2 

d) < y = \ 

z = 2-3t. 

Không có dạng chính tắc. 
X = 3 + 2/ 

e) * y = 2-5t 

z = 1. 

Không có dạng chính tắc. 

X = 2-t 
g) ^ = 3-/ 
z = -l + 5í 


jc-2_.y-3_ z + 1 


25. a) < 


b) « 


X = 4 + 2/ 
y = 3-3t 
z = l + 2f 

X = —2 + 2r 
;y = 3 + f 
z = l + 3f. 


Jt -4 _ _y-3 _ z — 1 
~2~ - -3~ ~ ~~2~ 


x + 2 ỵ-3 _ z-\ 

2 3 


26. Phương trình hình chiếu vuông góc 
của d trên mạt phảng tọa độ (Oxy) là 

Jt = l + 2r 
« )> = -2 + 3r 
z = 0. 


139 

























27. a) w(l; 4;2), Mf 0 (0;8;3). 

b) 2* + 3 > - 3z + 1 = 0. 

jc = -8 + 4r 

c) <;y = 15-5í 

z = t. 

28. a) d, d' chéo nhau. 
b)d//<f. 

29. Gọi A là đường thẳng phải tìm, 

JC = 1 - 3t 


A : 


.7, 
z = 1 +- 7 Í. 
2 


30. < 


JC = 1 

3 ; = -2 + 4 1 
z = 2-1. 


31 . a) . M 2 M x = 168*0. 

b) 2x + y + 4z = 0. 

c) 2 V 2 T. 


d) 


jc-3 _y- 1 _ Z-1 


32. a) sin(í/, (a)) = 


b > I- 


8 


1 4 

6 


Vsf- 


c) 


JC = + 2/ 
3 

y = -t 

1 - 4 - 3 ». 

3 


33. a) /4(1 ; 2 ; 3). 

b )izl,lr2,izỊ. 

2 3 -4 


Ạ \ _ I0V2 

34. a) ó/(A/, A) = ——-—. 

3 

» V V28ỸÕ 

b) í/(N, A) = -7 - — . 

14 

35. a) Chú ý d II d' nên khoảng cách h giữa d 
và đ bằng khoảng cách từ một điểm thuộc 
d tới d\ 

h = 2 . 

b) 3#. 

55 

Ôn tập Chương III / 

1. a) [aỖ, ác] AD = 4 * 0 —> đpcm. 

k) = 'J* 

c) 2 jc + 37 + z - 14 = 0. 

d) (jf-l) 2 +(.y-6) 2 +(z-2) 2 ; 

,ie p dié,n«(|;f;f). 

b) sina = - -— . 

V238 

c) (Ổ) : 4jc - y - 2z - 9 = 0. 



140 

























3. a) d ': 


2 . 

x = -^ + t 
3 

12 

y = --7 +t' 
9 3 

z = t. 


b) í/, 


13 , 

JC = -r- + f 

3 

y = t 

10 . 

z = -- 2 -+ 2 f. 
3 


c)i,i = JL. 

37 24 35 

4. a)(/ > ):jc-9j> + 5z + 20 = 0. 
b) (Ổ): - 2y - 5z + 9 = 0. 


c) d : 


X — t 

29 2 

V — 

11 11 
41 7 

z = - 3 ^ + - 7 —í. 

55 55 


d) J(A, ư 2 ) = 


2V3Õ 


vn • 

5 . a) cos (d, d') = 0 => d ±d'. 

14 


b) /; = 


V42 ' 


jr + l >> + l z-3 
c) A: —— =^— = -—- 
5 -4 1 


d) 


X = —4 
y = -l 
z = —6+t. 


6 . a)(/>) : 2 — 16>> - 13z + 31 = 0 . 


b) V = 


3P 

2496' 


. 2 2 2 , 31 31 31 „ 

c) X + y + z + -rx----y-—-z = 0. 

2 16 13 


7. a) u. u' = 0 , [n , u'~\.MqMq = 2 *■ 0. 

b) (P): X - y - z + 9 = 0, 

(Q):x + Z- 4 = 0. 

-y y-5 z-4 

c 1 ~ 2 -1 

8. a) Góc giữa ( p ) và (2) bằng 60°. 
b) d :■ 


x = \+t 
y = 2+t 
z =-3-t. 


c) (R) : X + y - z + 2 = 0. 

9. a) /(1 ; 2 ; 3), R = VĨ4 . 

b) So sánh |ảt| với V 42 . 

c) 6x + 3y + 2z - 12 = 0. 

d) Jt - 2y + 3z + 8 = 0. 

_ 4jc + 3j-12z + 26 + 13VĨ4 =0 
_4x + 3_y-12z + 26-13VĨ4 =0. 


e) 


lO.a) —+ 1+1 = 1 . 
m n p 


b) V - khi m = n = p = 3. 

min r 1 


Câu hỏi trắc nghiệm chương III 

1. (C), 2. (D), 3. (C), 4. (A), 5. (D), 6. (A), 
7. (B), 8. (A), 9. (A), 10. (C), 11. (C), 
12. (Á), 13. (C), 14. (A), 15. (A), 16. (C), 

17. (D), 18. (A), 19. (A), 20. (C), 21. (B), 

22. (B), 23. (C), 24. (D), 25. (B), 26. (D), 

27. (Ó, 28. (D), 29. (D), 30. (A), 31 (A), 

32. (D), 33. (B), 34. (A), 35. (D), 36. (A), 

37. (D), 38. (Á), 39. (B), 40. (C), 41. (C), 

42. (B). 


141 





















Ôn tập cuối năm 

I - Bài tập tự luận 

1. Phép tịnh tiến theo vectơ AA' biến khối 
đa diện ABC.PQR thành khối đa diện 
A'B’C'.P'Q'R' nên 2 khối này có thể tích 
bằng nhau. Từ đó suy ra 

V ABC.A'B'C' = V PQR.P’Q'R' = SpQR-AA' 

2. V ’ là thể tích của khối tứ diện cần tìm thì 



3. 1/_= — 

y ACB'D' 3 • 

4. Gọi V và V' lần lượt là thể tích của các 
khối tứ diện đều và tám mặt đều đã cho. 

Khi đó V' = -r. 

2 

5. V=ịnR 3 . 

3 

6. a)V = na 3 . 

b) V = I^2Ĩ. 

12 

8. a) Chứng minh \_AB, AC~\.AD 5*0. 

b) 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4y + 2z - 19 = 0, 
tâm / = (1 ; 2 ; -1), R = 5. 

c) 3jc-5y + 3z + 13=0, 

d(D, (ABC)) = 4L. 

V43 

d) -4 jc - 3ý + 5z + 15 ± 25V2 = 0. 

e) Gọi rj, r 2 , r-Ị lần lượt là các đường tròn 
giao tuyến của mặt cầu (S) và các mật 
phảng tóạ độ (Oxyi ( Oyz ), (oxí). Khi đó' 

r x = 2V6 , r 2 = 2V6 , /3 = V2Ĩ. 

9. a) Gọi í/|, J 2 » lần lượt là các hình chiếu 
của A trên các mặt phảng (ƠJcy), (Oyz), 
(Oxi). Khi đó 


d, : 


jc = 1 + 2 / 

o 

II 

* 

T 

7 

II 

y = -l 

o 

II 

N 

N 

II 

u> 

'jr = l + 2 / 


o 

II 


II 



c) d( A, ỡ:)=y, </(A, ỚJf) = 


í/(A, Oy) = 


3VĨ3 

13 


_ 6 _ 6 . 6 ^ 

á) x= + 4r, y = ---- -t,z= -3/. 

13 13 13 


1 


e) 


3 


z = t. 


10. a) Quỹ tích là mặt phảng có phương trình : 

2jc + 2y - 2z —1 =0. 

b) Quỹ tích là mặt cầu có phương trình : 

HH-Ư+HĨ4 

c) Quỹ tích là hai mặt phảng : 

-Jt + 3y +( 2 ± VĨ4 )z = 0. 

11. a) Đường thẳng A đi qua điểm cố định 

(1; 1; 5). 

Góc giữa A và trục Oz bằng 45°. 

b) Quỹ tích là đường tròn tâm /(1 ; 1 ; 0), 
bán kính R = 5 và nằm trong mp(Oxỵ). 


12.a) d(A, (A'BD)) = 


ahc 


v/ a V + * 2 c 2 + cV ■ 


142 















b) cl(A\ C'D) = 

c) d(BC\ CD') = 


V<rA z +ftV+cV 


ahc 


yja 2 h 2 +b 2 c 2 +c 2 a 2 ' 


// - Câm /ỉ ở ỉ' /rấc nghiệm 

1. (C), 2. (C), 3. (D), 4. (B), 5. (A), 6. (B), 7. (A), 
8 . (C), 9. (A), 10. (B), 11. (A), 12. (C), 
13. (B), 14. (D), 15. (A), 16. (B), 17. (D), 18. (D), 
19. (A), 20. (A), 21. (D), 22. (D), 23. (B). 


III - Một số đê kiểm tra 
Đề I 

a 3 Vỏ 


1. a) V = 


b )R = 


6 

Cỉy/ô 




1. a) R = 




8 


b) 


aN2 


BCCB’ 


16 


c) Hai hình đối xứng với nhau qua 
mp (SBD) nên bằng nhau. 

2. a) AB = BC = CA = 3 V 2 . 

b) Phương trình mật phảng {ABC) : 
x + ;y + z- 5=0. 

V™ 

6 

c) X = 2 + t, y = t, z = 3 + t. 

d) Có hai điểm D : Dị = (4 ; 2 ; 5), 

D 2 = (0 ; -2 ; 1). 


2. a) Phương trình mặt cầu : 

X 2 + y 2 + z 2 - 8* - ly -7z + 12 = 0. 

b) Phương trình đường thẳng qua //, ỡ, G : 

J C y z 
6 = 4 = 3‘ 

c) 4(Ợ, A)= ■!£, 

trong đó A = (ABC')n(A' B'C). 

Đề III 

1. a) Thiết diện là một hình bình hành. 

b) Hai khối *y(\ và e#2 đối xứng với nhau 
qua o nên bằng nhau. 

c ) K*ị = ^ V aa bd- 

2. a) í/(A, ỠJr) = 4(B, ớa:) = Vĩõ. 

b) Có hai điểm c : 

c ! =(0;0;4), 

c 2 = (0 ; 0 ; -2). 

Jt = 0 

c) « 7 = 4r -3 

z = 4r-l. 

d) Phương trình mặt cầu : 

. 53 Ỹ . ( , 18Ỹ , 2 _ 4105 
10) V 5 ; 100 


143 

















BẢNG THUẬT NGỮ 


B 

Bán kính của mặt trụ 49 
Bán kính của mặt cầu 38 

c 

Cạnh của khối đa diện 5 
Cao độ 72 

D 

Diện tích của hình đa diện 43 

Diện tích mặt cầu 44 

Diện tích xung quanh của hình nón 56 

Diện tích xung quanh của hình trụ 50 

Đ 

Đa diện xấp xỉ của mặt cầu 44 

Đáy của hình nón 55 

Đáy của hình trụ 49 

Đặc số ơle 20 

Đỉnh của hình nón 55 

Đỉnh của khối đa diện 5 

Địnhlíơ-le 21 

Đường kính mặt cầu 38 

Đường tròn lớn của mặt cầu 41 

Đường sinh của hình nón 55 

Đường sinh của măt nón 54 

Đường sinh của mặt trụ 49 

G 

Giao tuyến eỉip của mặt trụ tròn xoay 
và mặt phẳng 52 

Giao tuyến parabol của mặt nón tròn xoay 
và mặt phẳng 57 

Góc ở đỉnh của mặt nón 54 

H 

Hai hình bằng nhau 12 

Hai hình đồng dạng 17 

Hệ toạ độ trong khổng gian 70 


Hình đa diện 5 
Hình nón 55 
Hình tròn xoay 47 
Hình trụ 49 
Hoành độ 72 


K 


Khối 

cầu 39 



Khối 

chóp 

5 


Khối 

đa diện 

5 


Khối 

đa diện 

đều 18 


Khối 

đa diện 

đều loại {n, p} 

Khối 

đa diện 

lồi 18 


Khối 

lãng trụ 

5 


Khối 

nón 56 



Khối 

trụ .50 



Khối 

tám mặt đều 11 


Khối 

mười hai mặt đều 

19 

Khối 

hai mươi mặt đều 

19 


M 

Mặt cầu 38 

Mặt của khối đa diện 5 

Mặt hypeboloit tròn xoay một tầng 48 

Mặt nón 54 

Mặt phẳng đối xứng của một hình 10 
Mặt tròn xoay 47 
Mặt trụ 48 
Mặt xuyến 48 

p 

Phân chia và lắp ghép các khối đa diện 6 
Phép biến hình trong không gian 8 
Phép dời hình trong không gian 11 
Phép đối xứng qua mặt phẳng 8 
Phép đổi xứng tâm 12 

Phép đối xứng trục 12 

Phép đổng nhất 12 
Phép tịnh tiến 12 


144 





Phép vị tự 16 

Phương trình chính tắc của đường thẳng 94 
Phương trình mặt cầu 80 
Phương trình mặt phẳng 84 
Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn 86 
Phương trình tham số của đường thẳng 93 

T 

Thể tích của khối đa diện 23 

Thể tích khối cầu 43 

Thể tích của khối chóp 25 

Thể tích của khối hộp chữ nhật 24 

Thể tích của khối lăng trụ 50 

Thể tích khối nón 56 

Thể tích khối trụ 50 

Tích có hướng của hai vectơ 75 

Tích vectơ của hai vectơ 75 

Tiếp diện 41 

Tiếp tuyến của mặt cầu 42 


Tính chất của tích có hướng 76 

Toạ độ của điểm 72 

Toạ độ của vectơ 71 

Trục cao 70 

Trục của hình nón 49 

Trục của hình tròn xoay 47 

Trục của hình trụ 49 

Trục hoành 70 

Trục tung 70 

Tung độ 72 

V 

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 84 
Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng 87 
Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng 98 

Vị trí tương đối giữa mặt cầu 
và đường thẳng 41 

Vị trí tương đổi giữa mặt cầu và mặt phẳng 40 


145 




MỤC LỤC 


Trang 

Chương I - KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG 

§1. Khái niệm về khối đa diện 4 

§2. Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau 

của các khối đa diện 8 

§3. Phép vị tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. 

Các khối đa diện đều 16 

§4. Thể tích của khối đa diện 23 

Ôn tập chương I 29 

Chương II- MẶT CẦU, MẶT TRỤ, MẶT NÓN 

§1. Mặt cầu, khối cầu 38 

§2. Khái niệm về mặt tròn xoay 46 

§3. Mặt trụ, hình trụ và khối trụ 48 

§4. Mặt nón, hình nón và khối nón 54 

Ôn tập chương II 60 

Chương III - PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN 

§1. Hệ toạ độ trong không gian 70 

§2. Phương trình mặt phẳng 84 

§3. Phương trình đường thẳng 93 

Ôn tập chương III 107 

Ôn tập cuối năm 125 

Hướng dẫn giải - Đáp số 133 

Bảng thuật ngữ 144 


146 





Chịu trách nhiệm xuất hản : 

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 

Phó Tổng Giám đốc kiêm Tống biên tập NGUYỄN quý thao 

Biên tập nội dung : 

Biên tập mĩ thuật, kĩ thuật : 

Trình hủy bìa và vẽ hình : 

Sửa bản in : 

Chế bản : 

PHAN THỊ MINH NGUYỆT - NGUYÊN TRỌNG THIỆP 
MAI PHUƠNG LIÊN 

BÙI QUANG TUẤN 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 

CÔNG TY THIỂT KẾ VÀ PHÁT HÀNH SÁCH GIÁO DỤC 

(NXB GIÁO DỤC) 


# 


147 




HÌNH HỌC 12 NÂNG CAO 

Mã số: NH202M8 

In 870 cuốn(QĐIT), khổ 17 X 24 cm 

In tại Công ty cổ phần In Khoa học Kỹ thuật - HN. 

Số in: 46. So XB: 720-2007/CXB/670-1571/GD. 

In xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2008. 


148 

















SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 


7 


1. TOÁN HỌC 

• GIẢI TÍCH 12 

• HÌNH HỌC 12 

2. VẬT Lí 12 

3. HOÁ HỌC 12 

4. SINH HỌC 12 

5. NGỮ VÃN 12 (tập một, tập hai) 

6. LỊCH SỬ 12 


7. ĐỊA Lí 12 

8. TIN HỌC 12 

9. CÔNG NGHỆ 12 

10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 

11. NGOẠI NGỮ 

• TIẾNG ANH 12 • TIẾNG PHÁP 12 

• TIẾNG NGA 12 . TIẾNG TRUNG cuốc 12 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 - NÂNG CAO 

Ban Khoa học Tự nhiên : . TOÁN HCC (GIẢI TÍCH 12, HÌNH HCC 12) 

• VẬT Lí 12 • HOÁ HCC 12 • SINH HCC 12 

Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : • NGỮ VĂN 12 (tập một, tập hai) 

• LỊCH SỬ 12. ĐỊA LÍ 12 

• NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 12, TIẾNG PHÁP 12, 
TIẾNG NGA 12, TIẾNG TRUNG QUỐC 12) 




SÁCH IN THỬ 



8 












































